Tủ Sách Bảo Anh Lạc 30 


CÁCH CHUẨN BỊ CHÉT 


SANGYE KHADRO 


(Song ngữ: Việt -Anh) 


Chuyền ngữ: TN Giới Hương 


Nhà Xuất Bản Hồng Đức 


Huong Sen Buddhist Temple 
19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA 
Tel: 951-657-7272, Cell: 951-616- 8620 
Email: huongsentemple@ smail.com, 
thichnugioThuong @® yahoo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ huongsentemple 


Web: www.huongsentemple.com 


MỤC LỤC 


Íý 1/01 tả1.001112344:2:22040017Al9 00046012 10000062060142dt0015/25LỂ6 1 
Chương I: Chết Theo Quan Điểm Phật Giáo 
ĐC hột Íct tệ HÔI ¬xx4260x0,coAnlcoDfouGeicfeg 035/xe2x¿a l 
3. Rất quan trọng để chấp nhận và chuẩn bị chết ......... 4 
4. Chết không phải là hết mà là cánh cửa đề tiếp nối một 
EIOGS0NE TK HU1Ế l9ua8eaivvngttadiidyesgidteeVa nu Raidui 5 
5. Không thể tránh khỏi trạng thái chết và tái sanh ...... 6 
Chương II: CÁCH CHUÁN BỊ CHÉT 
1280H01)710,đÚC vescsdcbaoGnAixiasae be loi vi knleiibi 9 
20H DC 8Ì 10) TY: sẽ seo dbaindfls260A¿sfn0lbstvorfSeedcosavgbi II 
3ó EU D say 0060/6106 1616 G0 AXXEHỦE IE/VREAINERAAOKJA/SxSYS 13 
4. Trở nên quen thuộc với các giai đoạn của quy trình chết 
Thy 0t ha thöếh 30 :0XVN 9y GAbVvsyVidtdftTatsVovitnr l0 vmikotidi 18 
Chương III: CÁCH GIÚP NGƯỜI SẮP CHÉT 
1. Làm chủ cảm xúc của mình. ................................. .- 21 
2--1E1Ÿ VOHĐ Xu HA: CHỨ gác ssersseeroslscosseesssuea ssade 22 
3. Cách giúp người ngoại đạo sắp chết ...................... 26 
4. Thời gian chết (Cận tử nghiệp). ......................... .--- 28 
5. Cách giúp người Phật tử sắp chết .........................-- 29 
c.ETQU EU: 1suA44i»öx020G0aegi/1886 tbo4e0gSnftasdeisinle 30 
Chương III: CÁCH GIÚP NGƯỜI SẮP CHẾT 
Phụ lục 1 : Thiền quán và quan điểm “ Cho và nhận”ở 
CHÍNH: THỊ TH g2 G168 610626i000ap16666044,1049u86Á4095k0 l0nguuifs &S 
Phụ lục 2: Thiền quán và sự tha thứ. .......................... 34 
Danh ngôn về sự chết :....................................-------- 38 


Sách tham khảo 


LỜI TÁI BẢN 


Tập sách “Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người sắp 
Chết theo Quan Điểm Phật Giáo” (Preparing for Death and 
Helping the Dying — A Buddhist Perspective) này dựa trên 
tài liệu được sử dụng trong các buổi hội thảo mà tôi đã tham 
dự nhiều lần ở Singapore và các nơi khác. Các buổi hội thảo 
này đã đáp ứng một nhu cầu xác thật trong thế giới hiện nay, 
như có một thành viên đã nói: “Tôi muốn biết nhiều hơn về 
cái chết và cách trợ niệm giúp người chết, nhưng rất khó để 
tìm ai đó sẵn sàng nói về những điều này.” 

Tài liệu cho buổi hội thảo này được lấy chủ yếu từ 
hai nguồn: giáo lý truyền thống của Phật giáo và các tác 
phẩm đương đại trong lĩnh vực hỗ trợ cho người chết. Tập 
sách này chỉ giới thiệu ngắn gọn về chủ đề thay vì giải thích 
chi tiết. Hy vọng của tôi là nó sẽ khơi dậy sự thú vị cho 
những ý tưởng được trình bảy. Đối với những độc giả muốn 
tìm hiểu thêm, ở cuối tập sách này có liệt kê các tác phẩm 
liên quan đề tài chết nảy. 

Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào tháng 10 
năm 1999 tại Singapore. Đối với ấn bản hiện tại này, tôi có 
bố sung, thêm nhiều tải liệu bao gồm có hai phụ lục. Rất 
mong đón nhận những ý kiến cho tác phẩm này được hoàn 
chỉnh hơn. 

Tháng 3 năm 2003 


Sangye Khadro 


GIỚI THIỆU 


Chết là một chủ đề mà hầu hết nhiều người không 
thích nghe đề cập hoặc thậm chí suy nghĩ đến. Tại sao vậy? 
Xét cho cùng, dù chúng ta có thích hay không, mỗi người 
chúng ta sẽ phải chết vào một ngày đó. Và ngay cả trước khi 
phải đối mặt với cái chết của chính mình thì chúng ta sẽ phải 
đối mặt với cái chết của những người khác - các thành viên 
trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta, và v.v... 
Chết là một thực tế, một sự thật của cuộc sông, VÌ vậy sẽ tốt 
hơn đề chúng ta tiếp cận với nói với sự cởi mở và chấp nhận, 
hơn là sợ hãi và từ chối? 

Có lẽ sẽ không thoải mái khi phải đối mặt với cái 
chết bởi vì chúng ta thường nghĩ rằng đó là một trải nghiệm 
khủng khiếp, đau đớn và buồn chán. Tuy nhiên, nó không 
phải như vậy. Chết có thể là thời gian để học vả tăng trưởng; 
một thời gian làm sâu sắc tình thương và nhận thức của 
chúng ta về những gì là quan trọng trong cuộc sống, về lòng 
tin và sự kiên định của chúng ta đối với Phật pháp và tu tập. 
Cái chết thậm chí có thể là cơ hội để quán chiếu vào bản 
chất thực sự của chính chúng ta và các pháp, một tuệ tri sâu 
sắc sẽ cho giúp chúng ta thoát khỏi mọi đau khô. 

Hãy lấy ví dụ của bà Inta MeKimm, Giám đốc một 
Trung tâm Phật giáo ở Brisbane, nước Úc. 

Bà Inta chết vì ung thư phối vào tháng § năm 1997. Hai 
tháng trước khi qua đời, bà viết thư gửi cho Lama Zopa 
Rinpoche, vị thầy tâm linh của bà: “Mặc dù tôi sắp lìa đời, đây 
là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi!... Cuộc sông 


lâu dải dường như khó khăn, rất thử thách. Nhưng khi thực sự 
nhận ra cái chết, nó lại trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi 
sẽ không muốn bắt cứ ai bỏ lỡ cái chết của chính họ; đây là 
hạnh phúc lớn lao đến với việc tỉnh giác sự vô thường và cái 
chết. Điều này khá ngạc nhiên, bất ngờ và cực kỳ an lạc. Đó là 
hạnh phúc lớn nhất của cả cuộc đời tôi, một cuộc phiêu lưu vĩ 
đại nhất và một bữa tiệc tuyệt vời nhất! ” 

Bà Inta đã dành vài tháng cuối đời để cống hiến hay 
tạo hành trang tư lương lên đường của mình bằng sự tu tập 
tâm linh. Vào thời điểm tử thần đến, tâm trí bà yên bình với 
sự trợ niệm tụng kinh cầu nguyện của gia đình và bạn bè 
bao quanh. Có nhiều câu chuyện tương tự về các đức Lạt 
ma, chư tôn thiền đức tăng ni và các hành giả Phật tử đã đối 
mặt với cái chết với tinh thần tự tại và an lạc, thậm chí có 
một số trường hợp có vị còn có thể ở nhập định ngay khi 
chết và sau khi chết. Với công phu tu tập và sự chuẩn bị 
thích hợp, một cái chết bình an và hướng thượng có thê đến 
với mỗi chúng ta. 

Điều quan trọng là quán chiếu những tư tưởng, cảm 
xúc và thái độ của chúng ta khi liên quan đến cái chết và sự 
chết, để xem liệu có thực tế và tích cực hay không? Chúng ta 
cảm thấy như thế nào khi đọc hoặc nghe tin tức về thảm họa 
mà nhiều người đã bị giết bất ngờ và đáng thương? Chúng ta 
cảm thấy thế nào khi nghe một trong những thảnh viên trong 
gia đình hoặc bạn bè của mình đã chết hoặc nghe chân đoán 
bị ung thư? Cảm giác thế nào khi chúng ta nhìn thấy một 
chiếc xe tang hoặc lái xe qua một nghĩa trang buồn? Chúng ta 


sẽ nghĩ về cái chết như thế nào? Và chúng ta có tin vào bất cứ 
điều gì ngoài cuộc đời này, ở phía bên kia của cái chết? 

Có hai thái độ tiêu cực thỉnh thoảng xảy ra khi đối 
diện với cái chết. Một là sợ hãi khi ai đó nghĩ rằng chết là 
một trải nghiệm kinh khủng, đau đón, hoặc nó có nghĩa là 
một sự hủy diệt hoàn toàn. Nỗi sợ hãi này dẫn đến sự phủ 
nhận và muốn tránh suy nghĩ hoặc đề cập về cái chết. Đây 
có phải là một ý tưởng tốt hay không? Quán chiếu thực tế 
rằng chúng ta sẽ phải trải qua cảm giác sợ hãi đó trong một 
ngày nào đó? Không phải sẽ tốt hơn nếu chấp nhận thực tế 
của cái chết và sau đó học cách vượt qua nỗi sợ của chúng 
ta và chuẩn bị tâm lý khi cái chết xảy ra? 

Một thái độ tiêu cực khác là bất cân và thờ ơ khi nói, 
“Tôi không có bất kỳ nỗi sợ chết nào. Tôi biết tôi sẽ phải chết 
một ngày nhưng sẽ Ổn thôi, tôi có thê xử lý nó.” Tôi đã có thái 
độ này khi còn trẻ, nhưng một ngày trải qua một trận động đất 
và trong một khoảnh khắc nghĩ rằng tôi sẽ chết, và sau đó tôi 
phát hiện ra rằng tôi đã sai - trên thực tế, tôi đã sợ hãi cái chết 
và hoàn toàn chưa chuẩn bị cho nó! Trong cuốn sách Tử Thư 
Tây Tạng (tr.8), Sogyal Rinpoche trích dẫn lời của một Đạo 
sư Tây Tạng nói: “Mọi người thường phạm sai lầm là có vẻ lơ 
là về cái chết khi nghĩ, 'Ôi chà, cái chết sẽ xảy đến với tất cả 
mọi người. Nó không phải là một vấn đề lớn, nó là tự nhiên. 
Tôi sẽ ồn thôi.' Đó là một lý thuyết hay cho đến khi thực tế 
người ấy chết. 

Nếu ai có một trong hai thái độ nảy, có thể là một ý 
tưởng hay để nghiên cứu thêm về cái chết là gì. Có nhiều 
thông tin về cái chết và cách giúp giảm nỗi sợ chết (bởi vì 


chúng ta có xu hướng sợ những gì mà chúng ta không biết 
hoặc hiểu), và sẽ giúp những người có thái độ thờ ơ nên 
quan tâm nghiêm túc hơn và nhận ra tầm quan trọng để 
chuẩn bị cho bản thân đối diện với cái chết. 

Tập sách này chỉ giới thiệu ngắn gọn về chủ đề chết, 
cách giúp người khác chết và các sách có liên quan chủ đề. 

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa chết theo 
quan điểm Phật giáo. 


CHƯƠNG 1 
CHẾT THEO QUAN ĐIÊM PHẬT GIÁO 


1.Chết Là Một Điều Tự Nhiên Không Thể Tránh 
Trong Đời 

Có người thỉnh thoảng nghĩ chết như là một hình phạt 
cho những điều xấu mà họ đã làm, hoặc là một thất bại hay sai 
lầm, nhưng thật ra nó không phải như vậy. Đây chỉ là một 
phần tự nhiên xảy ra trong đời sống như mặt trời mọc và lặn; 
các mùa đến và đi; hoa đẹp và héo tàn; con người và những 
sinh mệnh khác được sinh ra, sống một thời gian và TỒi SẼ 
chết. 

Một trong những học thuyết quan trọng mà Đức Phật 
đã giải thích và hướng dẫn cho chúng ta quán chiếu là chân 
lý của sự vô thường: mọi thứ đều phải thay đổi và hoại diệt. 
Có hai khía cạnh của vô thường: tông quan và tỉnh tế. Šự vô 
thường tổng quan là đề cập đến thực tại các pháp được tạo 
ra - bao gồm con người và các sinh vật khác, tất cả các hiện 
tượng trong tự nhiên và mọi thứ do nhân tạo sẽ không bao 
giờ tồn tại mãi mãi, mà chỉ hiện hữu ở một thời điểm nào đó 
thôi, như chính Đức Phật đã nói: 

Cái gì được sinh ra, cái đó sẽ hoại diệt 

Cái gì được tụ lại, cái đó sẽ tan rả 


Cái gì được tích lũy, cái đó sẽ cạn kiệt 


Cái gì được xây dựng, cái đó sẽ sụp đồ. 
Cái gì được đưa lên, cái đó sẽ sụp xuống. 
Và: 

Sự hiện hữu của chúng ta thoáng qua như những 
đám mây mùa thu. 

Quán chiếu sự sanh và chết của chúng ta giống như 
Sự chuyển động của một điệu nhảy. 

Đời giống như tia chớp trên trời, vừa sáng liền tắt, 
giống như thác nước đồ nhanh xuống triền dốc núi. 

Sự vô thường tỉnh tế là đề cập đến những chuyền biến âm 
thầm từng sát na trong tất cả các pháp hữu tình và vô tình. Đức 
Phật dạy rằng các pháp không còn giữ nguyên thê giống nhau từ 
sát na này sang sát na khác mà chúng thay đổi liên tục. Điều này 
được nhà vật lý hiện đại Gary Zukav xác nhận trong tác phẩm Cức 
Bậc Thây Vật Lý Nhảy Múa (The Dancing Wu Li Masters) như 
Sau: 

“Mỗi sự tương tác giữa các phân tử (dạng nhỏ vi tế 
của nguyên tử) bao gồm sự hủy hoại của các phân tử cũ và 
sự hình thành của các phân tử mới. Thế giới phân tử như 
một điệu nhảy liên tục của sanh-diệt, của trạng thái từ khối 
lượng thay đổi thành năng lượng và ngược lại từ năng 
lượng chuyên hóa thành khối lượng. Sự chuyền đổi đã cho 
thấy trạng thái hiện tượng và bản chất của sự hiện hữu, tạo 
ra một thật tại của phân tử mới tiếp tục được tạo ra không 
bao giờ dứt.” ' 


l Gary Zukav, The Dancing Wu Li Masters (NY: Bantam, 1980), p.197. 
2 


Đức Phật đã khéo léo giảng về trạng thái không thể 
tránh khỏi cái chết cho một trong những đệ tử của ngài là 
cô Kisa Gotami. Cô Kisa Gotami đã kết hôn và hạ sanh một 
đứa con trai kháu khinh. Khi được một tuổi, bé bị bệnh và 
chết. Không chịu nỗi sự đau khổ và không chấp nhận cái 
chết của đứa con, cô Kisa Gotami ôm chặt con và hối hả 
chạy tìm người có thể cứu con trai của cô sống lại. Cuối 
cùng cô gặp Đức Phật và cầu xin Ngài giúp đỡ cô. Đức 
Phật đồng ý với một yêu cầu là cô phải mang đến cho Ngài 
bốn hoặc năm hạt mù tạt (hạt cải) từ một ngôi nhà mà chưa 
từng có ai chết. 

Cô Kisa GotamIi đi từ nhà này sang nhà khác trong 
làng và mặc dù tất cả mọi người sẵn sảng cho cô ấy một ít 
hạt mù tạt, nhưng cô không thể tìm thấy một ngôi nhà nào 
mà chưa có người chết. Dần dần cô nhận ra rằng ai cũng 
phải chết, nên cô quay lại với Đức Phật, chôn cất con 
mình và xin quy y, trở thành một trong những người theo 
Ngài. Dưới sự hướng dẫn trí tuệ của Đức Phật, cô đã đạt 
được Niết Bàn, hoàn toàn giải thoát khỏi vòng sinh tử 
luân hồi. 

Mọi người có thể sợ rằng việc chấp nhận và nghĩ 
về cái chết sẽ khiến họ trở nên khốn khổ, hoặc làm hỏng 
sự ham muốn của họ về những thú vui của cuộc đời. 
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, điều này lại trái ngược. Từ 
chối cái chết sẽ làm cho chúng ta căng thắng; chấp nhận 
nó lại mang đến sự an bình trong tâm. Và điều này giúp 
chúng ta ý thức được những gì thực sự quan trọng trong 
cuộc sống - ví dụ, lòng tốt, yêu thương, trung thực và vị 


tha - để chúng ta sẽ đưa năng lượng hướng thượng tích 
cực vào những điều đó và tránh làm những gì sẽ khiến 
chúng ta cảm thấy sợ hãi và hối tiếc khi đối mặt với cái 
chết. 


2. Rất Quan Trọng Đề Chấp Nhận Và Chuẩn Bị 
Chết 
Trong Kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dạy: 

“Trong tất cả mùa cày cấy, cày vào mùa thu là tối 
thượng. 

Trong tất cá dấu chân của loài thú rừng, dấu chân 
voi là lớn nhất. 

Trong tất cả các nhận thức, nhận thức về cái chết và 
sự vô thường là tối cao.” 

Nhận thức và quán tưởng về cái chết là cực kỳ quan 
trọng trong Phật giáo bởi lẽ có hai lý do chính: 

Do giác tỉnh cuộc sông là tạm bợ, chúng ta sẽ dùng 
thời gian của mình một cách sáng suốt, làm việc tích cực, lợi 
ích, đạo đức, và tránh xa những hành động xấu tiêu cực, phi 
đạo đức. Kết quả của việc nảy là chúng ta sẽ có thể chết mà 
không bị hối tiếc, và sẽ được tái sinh may mắn trong kiếp 
sông kế tiếp. 

Quán tưởng về cái chết sẽ tạo ra cảm giác cần 
chuẩn bị phút cận tử nghiệp cho bản thân chúng ta. Có 
nhiều phương pháp khác nhau (ví dụ như tụng kinh cầu 
nguyện, thiền định, và quán tưởng) sẽ giúp chúng ta vượt 
qua nỗi sợ hãi, tham luyến và những cảm xúc khác có thể 


nảy sinh vào thời điểm chết và khiến tâm trí của chúng ta 
bị quấy rầy, phiền não và thậm chí tiêu cực. Chuẩn bị cho 
cái chết sẽ giúp chúng ta chết một cách an bình, tự tại với 
một trạng thái tâm rõ ràng và hướng thượng. 

Lợi ích của việc quán tưởng về cái chết có thể được 
chứng thực bởi kết quả của trải nghiệm cận tử. Kinh 
nghiệm cận tử xảy ra khi mọi người bắt đầu bước vào 
trạng thái chết. Ví dụ, trên một bàn mồ hoặc trong một tai 
nạn xe hơi, nạn nhân bị chết, nhưng sau đó họ sống lại và 
kế những trải nghiệm mà họ trải qua. Như Sogyal 
Rinpoche đã chỉ ra trong cuốn sách Tử Thư Tây Tạng 
(trang 29): 

“Có lẽ một trong những điều quan tâm nhất là làm thế 
nào trải nghiệm cận tử và có thể chuyển hóa cuộc sống của 
những người đã trải qua nó. Các nhà nghiên cứu đã lưu ý một 
chuỗi các sự kiện đáng ngạc nhiên về kết quả và sự chuyển 
đổi: giảm nỗi sợ hãi và chấp nhận sâu sắc hơn về cái chết; gia 
tăng sự quan tâm giúp đỡ người khác; nâng cao tầm quan 
trọng của tình thương: bớt theo đuổi thú vui vật chất; phát triển 
niềm tin tôn giáo và ý nghĩa tính thần của cuộc sông: và, tất 
nhiên, sự cởi mở hơn với niềm tin vào thế giới bên kia tức 
thuyết tái sanh. 

3.Chết Không Phải Là Hết Mà Là Cánh Cửa Để 
Tiếp Nối Một Cuộc Sống Khác 

Mỗi người trong chúng ta được tạo thành từ sắc 
(thân thể) và tâm (tinh thần). Thân thể bao gồm các bộ 
phận vật lý - da, xương, các căn, v.v... và tâm bao gồm 
những suy nghĩ, nhận thức, cảm xúc của chúng ta, v.v... 


Tâm là một dòng trải nghiệm liên tục thay đối và không 
có khởi đầu (vô thủy) cũng như không có kết thúc (vô 
chung). Khi chết, tâm sẽ tách rời cơ thể của chúng ta và đi 
tiếp để có một kiếp sống mới. Chấp nhận hiểu biết về 
trạng thái này sẽ rất hữu ích trong việc vượt qua nỗi sợ hãi 
về cái chết và bớt bám víu tham luyến vào những vật chất 
thế gian. Truyền thống Tây Tạng khuyên nên quán tưởng 
sự tồn tại trong đời này của chúng ta như một lữ khách ở 
tạm một hoặc hai đêm trong một quán trọ - vị ấy có thê 
tận hưởng phòng và nhà trọ, nhưng tránh không khởi lòng 
tham luyến gắn bó bởi vì đó không phải là nơi ở lâu dài 
và biết chắc rằng mình sẽ tiếp tục đi nữa. 

Kiếp sống tương lai chúng ta sẽ sinh ra thế nào và 
những trải nghiệm ra sao sẽ được quyết định từ cách sống 
hiện tại của mình. Hành động hướng thượng, lợi ích, đạo đức 
sẽ dẫn đến một sự tái sinh tốt và những trải nghiệm hạnh 
phúc, trong khi những hành động xấu tiêu cực, có hại, sẽ dẫn 
đến một sự tái sinh không may mắn và những trải nghiệm 
đau khô. 

Một yếu tô khác rất quan trọng trong việc xác định 
sự tái sinh kế tiếp của chúng ta là cận tử nghiệp. Chúng ta 
nên quán tưởng cái chết với tâm tự tại, an bình, để đảm 
bảo một tái sinh tốt. Chết với lòng sân giận, tham luyễn 
hoặc thái độ tiêu cực khác có thể dẫn chúng ta đến sự tái 
sanh bất hạnh. Đây là lý do tại sao việc chuẩn bị cái chết cho 
bản thân là rất quan trọng, bởi vì để có một trạng thái tâm 
tích cực hướng thượng vào thời điểm đó, chúng ta cần bắt 
đầu ngay bây giờ để học cách giữ cho tâm của mình thoát 


khỏi thái độ tiêu cực và tự làm quen cái chết với thái độ tích 
cực, tự tại càng nhiều càng tốt. 

4. Không Thể Tránh Khỏi Trạng Thái Chết Và 
Tái Sanh 

Chết và tái sinh là hai trong số các hiện tượng của sự 
hiện hữu bình thường. Tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi sự 
cầu không được như ý, đau khô và chu kỳ luân hồi (samsara) 
tái diễn liên tục. Chúng ta bị kẹt trong vòng luân hồi bởi vì 
tâm chúng ta còn đầy vọng tưởng, chủ yếu là tham luyến, sân 
hận, ngu si và các hành vi của chúng ta (nghiệp) bị dẫn dắt 
bởi các vọng tưởng sai lầm. 

Giống như chúng ta, trong quá khứ Đức Phật đã từng 
bị trói buộc trong vòng luân hồi, nhưng khác với chúng ta là 
ngài đã biết tìm ra cách đề thoát khỏi khổ đau sanh tử và đạt 
được trạng thái giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật đã dẫn thân 
tìm đạo không chỉ vì lợi ích riêng cho Ngài, mà vì lợi ích 
của tất cả muôn loài trên thế gian, bởi vì ngài nhận ra rằng 
tất cả chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ và vốn đã là 
Phật - vốn đã có cái gọi là “tánh Phật hay tri kiến Phật.” 

Với lòng từ bi vô lượng, Đức Phật thương tất cả chúng 
sanh không phân chia thân sơ, tận tình dạy chúng ta cách làm 
có thể thoát khỏi đau khổ và chứng ngộ như ngài. Đó là pháp 
tức những lời dạy của Ngài, là giáo lý hướng dẫn chúng ta 
làm thế nảo có thể chánh niệm, đạt giác ngộ tối thượng mà 
không bị vọng tưởng, nghiệp lực, hay các phiền não luân hồi 
chi phối. Quán niệm về đề tài chết mà Đức Phật dạy là một 
trong những nguồn pháp năng lượng đồi dào nhất mà chúng 


ta cần thực hành và từ đó sẽ đạt được kết quả an lạc, thoát khô 
đau. 

Bây giờ hãy xem tiếp một số cách mà chúng ta có 
thể bắt đầu tự chuẩn bị cho cái chết. 





Chư ni Hương Sen Viếng lễ Tang Giác Linh Hòa 
thượng Quảng Thanh ngày 15/06/2019. 


CHƯƠNG 2 
CÁCH CHUẨN BỊ CHÉT 


1.Bốn Nghệ Thuật của Sống và Chết 

Christine Longaker, một phụ nữ người Mỹ với hơn 20 
năm kinh nghiệm làm việc với người chết, đã đưa ra bốn 
cách giúp chúng ta chuẩn bị cho cái chết, cũng như để sống 
một cuộc sống viên mãn và đây ý nghĩa. Bốn nghệ thuật của 
sống và chết là: 

a) Hiểu và chuyển hóa khổ đau: về cơ bản, điều 
này có nghĩa là sẽ chấp nhận các thử thách, khó khăn và trải 
nghiệm đau đớn bởi lẽ đây là một phần không thể tránh khỏi 
trong cuộc sống và học cách đối phó với chúng. Nếu có thể 
học cách đối phó với những đau khổ nhỏ hơn mà chúng ta 
đã trải qua trong cuộc sống thì sẽ có khả năng tốt hơn đề đối 
phó với những đau khổ lớn hơn mà chúng ta sẽ phải đối mặt 
khi chúng ta chết. 

Chúng ta có thể tự hỏi mình: Tôi sẽ đối phó thế 
nào khi gặp những khó khăn về thê chất hay tinh thần, xảy 
ra với tôi? Có phải cách của tôi có phản ứng lành mạnh và 
tốt đẹp không hay làm sao đề cải thiện? Tôi có thê học cách 
nào đề đối phó tốt hơn với các vấn đề này? 


9 


Truyền thống Tây Tạng đề nghị một số pháp tu bao 
gồm kiên nhẫn, quán niệm về nghiệp, từ bi, và cho-nhận 
(“tonglen” —xem phần phụ lục 1). Nhiều giải thích chỉ 
tiết về pháp tu này có thể được tìm thấy trong cuốn 
Chuyển Hóa Phiển Não Thành An Vui do Lama Zopa 
Rinpoche biên soạn (Nhà Xuất Bản Wisdom [Trí tuệ], 
Boston, 1993). 

b) Tạo kết nối, chữa lành các mối quan hệ và 
buông xả: Cách này đề cập mối quan hệ của chúng ta với 
những người khác, đặc biệt là gia đình và bạn bè. Điểm 
chính ở đây là học cách giao tiếp một cách trung thực, 
thương yêu, độ lượng, và dùng những đức tánh này để giải 
quyết bất kỳ khó khăn tồn đọng nào mà chúng ta có thể có 
với những người khác. 

Hãy quán niệm mối quan hệ của chúng ta với gia 
đình, bạn bè, đồng nghiệp, v.v. Còn có bất kỳ vấn đề nào 
chưa được giải quyết không? Làm thế nảo chúng ta có thể 
bắt đầu để giải quyết những vấn đề này? 

Gợi ý: Xem Quán niệm về Tha thứ (xem Phụ Lục 2 
ở cuối sách này) để giải quyết vấn đề. 
c) Chuẩn bị tỉnh thần cho cái chết: Christine viết: 

“Mọi truyền thống tôn giáo đều nhắn mạnh về chăm 
sóc tinh thần chuân bị cho cái chết, nhưng điều quan trọng 
chúng ta cần thực hành ngay bây giờ một sự tu tập tâm linh 
hằng ngày, ăn sâu trong tạng thức để nó trở thành một phần 


10 


của thịt xương của chúng ta, đề luôn giác tỉnh khi sáu căn tiếp 
xúc sáu trần, kế cả khi đối mặt với những khổ đau.” 

Dưới đây có trình bảy một số các phương pháp thực 
hành tâm linh trong truyền thống Phật giáo như sau: 


Quán sát: có gắng tưởng tượng chính mình đang ở vào 
thời điểm chết - những suy nghĩ và cảm xúc nảo sẽ xuất hiện 
trong tâm trí lúc bấy giờ (cận tử nghiệp)? Có bất kỳ ý tưởng 
hay thực hành tâm linh nào mà chúng ta đã học hoặc có kinh 
nghiệm nào sẽ mang đến sự chánh niệm và tự tại cho chúng ta 
vào thời điểm đó không? 

- d) Khiến đời sống có ý nghĩa: Nhiều người trong 
chúng ta trải qua cuộc sống mà không có một ý tưởng rõ ràng về 
mục đích và ý nghĩa của sự tồn tại của mình là gì. Sự thiếu hiểu 
biết này có thê trở thành một vẫn đề khi chúng ta già đi và gần 
chết hơn, bởi vì chúng ta trở nên ít có khả năng tự lực và khả 
năng lệ thuộc vào người khác nhiều hơn. Vì vậy, thật quan trọng 
để tìm những đáp án cho những câu hỏi như: “Mục đích sống 
của tôi là gì? Tại sao tôi ở đây? Điều gì là quan trọng và không 
quan trọng? 

Bốn cách này được giải thích đầy đủ trong cuốn 
sách: “Đổi mặt với cái Chết và Theo Đuổi Hy vọng” của 
Christine Longaker (NY: Doubleday, và London: Century, 
1997) trang 37- 157. 


2. Sống Đạo Đức 
Trải nghiệm đau đớn hay sợ hãi đã xảy ra vào thời 
điểm chết và sau khi chết là do kết quả của hành động hoặc 


? Christine Longaker, Facing Death and Einding Hope (London: 
Century, and NY: Doubleday, 1997), p.113. 


11 


nghiệp báo xâu. Đề ngăn chặn những trạng thái xâu như vậy, 
chúng ta cần phải chuyền hóa những hành động tiêu cực thành 
tích cực hướng thượng nhất có thê. Ví dụ, chúng ta có thê cố 
hết sức để tránh mười điều bất thiện (sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói dối, vu khống, tán gẫu, tham lam và tà kiến...) và 
thực hành mười điều thiện (không sát sanh, không trộm cắp, 
v.v... và ngược lại với mười điều ác). Thêm vào đó, hăng ngày 
phát nguyện trì giới luật và giữ trai tịnh cũng rất tốt. 

Một khía cạnh khác của đạo đức Phật giáo là chánh 
niệm hộ trì tâm để giảm thiểu những nguyên nhân sanh 
khởi các ác hạnh: vọng tưởng hay phiền não, chăng hạn 
như tham, sân, kiêu mạn, v.v... Và thường quán niệm về 
cái chết cũng là một trong những phương thuốc giải độc hiệu 
quả nhất cho các vọng tưởng. 

ĐỀ minh họa cho điều này, xin kế một câu chuyện 
như sau: có một người phụ nữ mắng đứa trai cô trước khi 
cậu bé cùng chồng của cô đi câu cá. Sau đó, thật bất hạnh 
con trai đã bị chết trên chuyến đi đó. Chúng ta có thể làm 
địu cơn đau mà người mẹ phải chịu đựng - không chỉ cô ấy 
mắt con trai, mà những lời cuối cùng mà cô ây nói với con 
mình là những điều tức giận la mắng. 


Không có cách để biết khi nảo cái chết sẽ xảy ra cho 
chính chúng ta hay người khác. Mỗi lần chúng ta chia tay 
với ai đó, ngay cả trong một thời gian ngắn, cũng không có 
sự chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại họ nữa. Nhận ra điều 
nảy có thể giúp chúng ta tránh được những cảm xúc tiêu 
cực và giúp giải quyết càng nhanh càng tốt những xung đột 
bất đồng với những người khác. Điều đó sẽ đảm bảo rằng 


12 


chúng ta không chết với những gánh nặng đó trong tâm trí 
của chúng ta, hoặc chúng ta sẽ không sống trong hối tiếc 
khi chưa có cơ hội xin lỗi với người chết. 

Ngoài ra, khi tiếp cận gần cái chết, tốt nhất chúng ta 
nên bắt đầu chia tải sản của chúng ta hoặc ít nhất là có một 
di chúc để lại. Làm như vậy vào lúc chết sẽ giúp giảm bớt 
tham luyến và lo lăng (“Điều gì sẽ xảy ra cho tất cả tài sản 
của tôi?” “Ai sẽ lây cái gì?”) 

Học những giáo lý tâm linh như những lời dạy của 
Đức Phật sẽ giúp chúng ta vượt qua những vọng tưởng và 
ác hạnh, và sẽ giúp chúng ta trở nên trí tuệ và từ bị hơn. 
Hơn nữa, càng hiểu về thực tại hay sự thật - bản chất của 
nhân thế, vũ trụ, nghiệp lực, khả năng phát triển tâm linh 
của chúng ta và làm thế nào để tăng trưởng các chức năng 
này, v.v... thì sẽ khiến chúng ta ít sợ chết hơn. 

3.Tu Tập 

Khi cận tử nghiệp đến, chúng ta có thể thấy mình 
đang trải qua sự khó chịu và đau đớn về thể chất. Thêm vào 
đó, chúng ta cũng có thể trải qua những suy nghĩ và cảm 
xúc quấy rầy, chăng hạn như hối tiếc về quá khứ, lo sợ về 
tương lai, nỗi buồn về xa lìa người thân và tài sản của chúng 
ta, và sân giận về những vận mệnh đang xảy ra với chúng ta. 
Như đã đề cập ở trên, điều rất quan trọng để giữ tâm của 
chúng ta thoát khỏi những vọng tưởng như vậy, và thay vào 
đó, nên có suy nghĩ hướng thiện vào thời điểm cận tử 
nghiệp. Những tư tưởng thiện như: 

¡) Quán niệm một đối tượng đáng kính của chúng 
ta như Đức Phật hay Đức Chúa Trời. 


13 


ii) Bình tĩnh chấp nhận cái chết đến với chúng ta 
và những vấn đề liên quan đến cái chết. 

iii) Không tham luyến vào những người thân và tài sản 
của chúng ta. 

1V) VUI VỚI CuỘc sống mà mình đã sống và nhớ 
những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm. 

v) Cảm thấy thông cảm và yêu thương những người 
khác. 

Để có thể khơi dậy những tư tưởng hướng thượng 
vào lúc cận tử nghiệp, chúng ta cần phải quen dần với 
những quán niệm như trên. Để quen thuộc với trạng thái 
tích cực của tâm phụ thuộc vào việc đặt thời gian vả nỗ 
lực vào sự thực hành tu tập tâm linh khi chúng ta còn sông 
thì thời điểm tốt nhất để bắt đầu là bây giờ, vì chúng ta 
không có cách nào để biết khi nào cái chết sẽ đến với 
mình. 

Phật giáo đề nghị một số phương pháp cần tu tập như: 
a) Quy Y 

Trong Phật giáo, quy y là sự tin tưởng và nương tựa 
vào Tam Bảo (ba điều quý báu: Phật, Pháp và Tăng), với 
tắm lòng chân thành tu học và thực hành những lời dạy 
của Đức Phật. Quy y là có một chỗ nương tựa về tinh thần 
ngay cả được quy y vào lúc cận tử nghiệp cũng là gieo 
một chủng tử tốt giúp chúng ta có được một sự tái sinh 
may mắn và tránh một đời sống bất hạnh ở kiếp lai sanh. 


3 Pabongka Rinpoche, Liberation in the Palm of Your Hand (Boston: 
Wisdom, 1991), p.422. 


14 


Tin một bậc đạo sư nào đó hoặc một vị Phật hay Bồ Tát cụ 
thê như Đức Phật A Di Đà hay Bồ Tát Quan Âm, cũng sẽ 
có cùng một kết quả và sẽ đem lại niềm an lạc lớn cho tâm 
vào lúc cận tử nghiệp. 
b) Tịnh độ 

Tịnh độ là một pháp môn phổ biến trong Phật giáo 
đại thừa, cầu được tái sinh về cõi an lành, chăng hạn như 
Tịnh độ hay Cực lạc (Sukhavati) của Đức Phật A Di Đà. 
Tín-hạnh-nguyện và phát nguyện vãng sanh sẽ được Đức 
Phật và thánh chúng rước về Cực Lạc để cùng chư Phật 
và Bồ tát tiếp tục tu tiếp cho đến ngày thành Phật đạo. 

Bokar Rinpoche đề cập đến bốn điều kiện cần thiết 
cần phải được tu tập để được vãng sanh Tịnh độ của Đức 
Phật A Di Đà: 

1) Chúng ta phải nên quen thuộc với hình ảnh của 
Tịnh Độ và thiền quán về cõi tịnh. 

ii) Chán cõi sanh tử mà tha thiết hết lòng cầu 
nguyện muốn sanh cõi tịnh độ này. 

11)Thanh lọc ác hạnh (tín), tích lũy thiện hạnh 
(hạnh), và hồi hướng công đức (nguyện) này để được sinh 
trong cõi Tịnh Độ. 

iv) Phát Bồ Đề tâm - mong đạt được giác ngộ 
(Buddhahood) để có thể cứu tất cả chúng sinh — như là 
lý do cầu vãng sanh Cực Lạc” 


c) Chánh niệm 


* Bokar Rinpoche. Death and the Art of Dying in Tibetan Buddhism. 
San FrancIsco: ClearPoint Press, 1993; tr.52-53. 


15 


Chánh niệm là pháp thiền quán các đối tượng liên 
quan đến thân và tâm, dù vui hay giận, chúng ta đều tỉnh 
giác quan sát với tâm buông xả, khinh an, không dính mắc 
tham luyến. Tập quen với pháp quán này sẽ giúp chúng ta 
có khả năng đối phó với đau đớn và khó chịu, giữ cho tâm 
thoát khỏi những cảm xúc phiền não và duy trì an bình tự tại 
trong khi chết. Cuối tác phẩm này có giới thiệu một số sách 
nói về chánh niệm và thiền định. 

d) Từ bi 

Pháp quán này liên quan đến tình thương yêu, quan 
tâm và tử tế đối với tất cả chúng sinh khác. Khi đối mặt với 
những khó khăn hay đau khổ, chính sự tham luyễn “cái Ta” 
làm tăng thêm nỗi đau khổ của cá nhân mình và làm giảm 
quan tâm đến nhiều người. Tập quan tâm đến người khác 
để bớt sự đau khổ của chính mình. Vào thời điểm chết, 
quán tưởng đến những chúng sinh khác và cầu cho họ 
được hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ thì chính điều nảy sẽ 
mang lại sự bình an tuyệt vời cho tâm chúng ta. Đức Lạt 
Ma Zopa Rinpoche nói rằng đây là những suy nghĩ và 
cảm giác tốt nhất mà chúng ta có thể có trong tâm mình 
trước và trong khi chết. Chúng không chỉ giúp chúng ta có 
cái chết bình yên hơn, mà còn làm sạch những tâm xấu 
tiêu cực và tích luỹ tiềm năng thiện hoặc công đức, đề 
đảm bảo một sự tái sinh tốt đẹp trong kiếp sau. 

Có thể tìm thấy thêm thông tin trong cuốn “7? Bỉ - 
Nghệ Thuật Cải Đổi Hạnh Phúc” (Loving Kindness— The 
Revolutionary Art of Happimess) của Sharon Salzburg ở 
phần tham khảo cuối cuốn sách này. 


16 


4.Trở nên Quen thuộc với các Giai đoạn của Quy 
trình Chết. 

Tám Giai Đoạn 

Một lý do khiến nhiều người có xu hướng sợ chết là vì 
họ không biết điều gì sẽ xảy ra với họ. Truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng có giải thích rõ ràng và chi tiết về quá trình chết bao 
gồm tám giai đoạn. Các giai đoạn này tương ứng với sự tan rả 
dần dần của các đại như: đất, nước, lửa và không khí. Khi trải 
qua tám giai đoạn, có nhiều dấu hiệu bên trong và bên ngoài 
xuất hiện. 

Bồn đại tan rả trong bốn giai đoạn đầu tiên như sau: 

)_ Địa Đại tan rả: Khi sắc uẫn đất trong người 
phân tán, cơ thê bên ngoài mắt hết sức mạnh, trở nên yếu 
đuối mong manh và nội tâm giao động thấy chập chờn. 

ii) Thủy đại tan rả: dấu hiệu bên ngoải là chất lỏng 
trong cơ thể khô cạn (cảm thấy khát nước) và nội tâm của 
người sắp chết thấy một đám mờ như khói cuộn. 

ii) Hỏa đại tan rả: Tắt cả hơi âm trong cơ thê bắt 
đầu mất dần sức nóng và khả năng tiêu hóa của cơ thể suy 
giảm, và nội tâm thấy có những đốm sáng chập chờn trên 
một ngọn lửa mở ra như những con đom đóm. 

iv) Phong đại tan rả: dấu hiệu bên ngoải là không 
còn bất kỳ chuyển động nào trong não hoặc hệ thống tuần 
hoàn. Càng lúc cảng khó thở và thình lình dừng thở, còn 
bên trong tâm (nội tâm) thấy một ngọn đuốc hay đèn đỏ 
rực. Đây là điểm mà xét nghiệm lâm sàng cho là “chết”. 
Các yếu tố vật lý tông thể đã tan rả và hơi thở đã dừng lại. 


17 


Tuy nhiên, theo Phật giáo cái chết vẫn chưa hắn xảy ra vì nội 
tâm hay ý thức vẫn còn hiện diện trong cơ thẻ. 

Có nhiều cấp độ khác nhau trong sự tan rả ở nội tâm 
từ thô đến tế và rất tinh tế. Nội tâm bao gồm sáu thức của 
chúng ta (nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và 
ý thức) và tám mươi bản năng. Sáu thức tan rả trong bốn giai 
đoạn đầu tiên của quá trình chết, trong khi tám mươi bản 
năng biến mất trong gizi đoạn thứ năm, sau đó thấy một tinh 
chất màu trăng. Trong gizi đoạn fhứ sáu, màu trắng tan biến 
và tỉnh chất màu đỏ xuất hiện. Rồi màu đỏ tan biến và màu 
đen xuất hiện giống như một bầu trời trống rỗng chìm 
trong màn đêm dày đặc là giai đoạn thứ bảy. Tỉnh chất 
trắng, đỏ và đen hòa nhau tạo thành mức độ tinh tế của 
một trạng thái tâm thức không có tư tưởng. 

Cuối cùng, trong gizi đoạn thứ tám, màu đen tan rả và 
tâm tỉnh tế của ánh sáng rõ ràng được hiển lộ như một bầu 
trời vô nhiễm không mây mù hay được gọi là “tâm với 
ánh sáng của sự chết.” Đây là cấp độ tinh tế, sâu xa và tinh 
khiết nhất trong tâm trí, hay thức của chúng ta. Thiền sư có 
kinh nghiệm có thể sử dụng tâm sáng rõ ràng này để nhập 
định, sẽ chứng ngộ chân lý tuyệt đối và thậm chí đạt được 
giác ngộ. Đó là lý do tại sao những thiền sư như vậy không 
sợ chết và thậm chí trông đợi cái chết đến giống như đang đi 
kỳ nghỉ! 

Đây chỉ là sự giải thích ngắn gọn về tám giai đoạn. Có 
nhiều sách giải thích chỉ tiết (xin xem phầm tham khảo ở cuối 
sách), chăng hạn như Tử Thư Tây Tạng do Robert Thurman 
chuyên ngữ, trang 23-50. Bản tánh chúng ta thường sợ hãi 


18 


với những gì chưa biết đến; nếu nay trở nên quen thuộc với 
các giai đoạn của quá trình chết sẽ giúp giảm bớt nỗi sợ hãi 
của chúng ta về cái chết. Và nêu chúng ta có thê thực hành 
thiền quán về quá trình chết và khơi dậy tâm tri kiến thì 
thậm chí chúng ta có thể đạt được chứng ngộ khi chết như 
truyền thống Kim Cương Thừa Tây Tạng đã chứng minh. 
Đây chỉ giới thiệu vài phương pháp thực hành tâm 
linh đề chúng ta có thể học hỏi và rèn luyện bản thân trong 
cuộc sống hăng ngày của mình. Điều này sẽ giúp chúng ta 
chuẩn bị trước cho cái chết. Tuy nhiên, có rất nhiều 
phương pháp để phù hợp với nhiều căn cơ khác nhau. Khi 
nói đến việc chọn phương pháp nào phù hợp, chúng ta có 
thể sử dụng trực giác và trí tuệ của riêng mình để chọn 
hoặc tham khảo các bậc thầy tâm linh đáng tin cậy mà 
chúng ta biết. 
Bây giờ hãy xem những gì chúng ta có thể làm để 
giúp những người khác đang sắp chết. 





19 


CHƯƠNG 3 


CÁCH GIÚP NGƯỜI SẮP CHÉT 


Đức Phật dạy giúp một người khác chết bình an và tự 
tại là một trong những hành động tốt nhất của lòng tốt mà 
chúng ta có thể thực hiện, bởi lẽ cận tử nghiệp là rất quan 
trọng đề quyết định và ảnh hưởng đến sự tái sinh kế tiếp. 

Tuy nhiên, giúp người sắp chết không phải là nhiệm 
vụ dễ dàng. Khi sắp chết, họ trải qua nhiều sự khó khăn và 
thay đổi, và điều này tự nhiên sẽ đưa đến sự bối rối cũng 
như những cảm xúc đau đớn. Họ có nhiều nhu cầu như 
mong thân thê giảm đau và bớt khó chịu, hỗ trợ trong việc 
thực hiện các công việc cơ bản nhất như uống nước, ăn 
cơm, đi vệ sinh, tắm rửa và v.v... Họ có nhu cầu tình cảm 
như mong được tôn trọng, đối xử tốt, yêu thương, nói 
chuyện hay lắng nghe; hoặc vào những thời điểm nảo đó, 
được ở một mình và yên lặng. Họ có nhu cầu tâm linh như 
để hiểu được ý nghĩa cuộc sống, nỗi đau khổ và cái chết 

20 


của họ; để hy vọng vượt ra ngoài cái chết; để cảm thấy 
rằng họ sẽ được chăm sóc và hướng dẫn bởi một ai đó 
hoặc một bậc trí tuệ và mạnh mẽ hơn bản thân họ. 

Do đó một trong những kỹ năng quan trọng nhất 
trong việc giúp đỡ một người sắp chết là cố gắng hiểu nhu 
cầu của họ là gì và làm những gì chúng ta có thê để chăm 
sóc họ. Chúng ta có thể làm điều này tốt nhất bằng cách 
quên đi nhu cầu và mong muốn của mình bất cứ khi nào 
chúng ta đến thăm họ và quyết định đơn giản là ở đó là vì 
họ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì phải làm, bất cứ điều gì có 
thể để giúp họ dễ chịu, yên ôn và an bình hơn. 

Có rất nhiều sách hướng dẫn về cách chăm sóc và 
đáp ứng nhu cầu tinh cảm và thân thê của người sắp chết 
rất hay (phần tham khảo cuối sách). Ở đây chúng ta sẽ tập 
trung vào các nhu cầu tâm linh và cách đáp ứng những 
nhu cầu nảy. 

1. Làm Chủ Cảm Xúc Của Mình 

Như đã đề cập ở trên, khi cận tử nghiệp đến, đôi khi 
người sắp chết sẽ trải qua những cảm xúc đáng sợ như sợ 
hãi, hối tiếc, buồn bã, bám víu chấp thủ lấy người thân và 
tài sản của cuộc đời này, và thậm chí rất tức giận (vì 
không muốn chết mà phải chết). Họ có thể gặp khó khăn 
trong việc đối phó với những cảm xúc này, và có thể thấy 
bị choáng ngợp, như thê chết đuối trầm cảm khởi lên trong 
tâm họ. Cái hữu ích cho họ trong những lúc khó khăn này 
là ngồi với họ, kiên nhẫn lắng nghe họ nói và ban bố 
những lời an ủi để ôn định tâm họ. 


21 


Nhưng để có thể làm điều này một cách hiệu quả, 
chúng ta cần phải biết cách đối phó với những cảm xúc 
của chính mình. Ngay giây phút hiện diện cái chết có lẽ sẽ 
mang đến những cảm xúc đáng lo ngại tương tự trong đầu 
chúng ta như trong tâm trí của người sắp chết — sợ hãi, 
buồn bã, tham luyến, bất lực, và vân vân. Một số cảm xúc 
mà chúng ta chưa từng trải qua trước đây, và chúng ta có 
thể cảm thấy ngạc nhiên và thậm chí bối rối khi chúng 
xuất hiện trong đầu. Vì vậy, chúng ta cần phải biết cách 
đối phó với chúng trong chính chúng ta trước khi chúng ta 
thực sự có thê giúp người khác đối phó với chúng. 

Một trong những phương pháp tốt nhất để đối phó 
với các cảm xúc là thiền chánh niệm (xem ở trên). Một 
cách khác là quán niệm về vô thường: thực tế là bản thân 
chúng ta, những người khác, thân và tâm của chúng ta, và 
vạn pháp trong thế giới xung quanh chúng ta, đang thay 
đối liên tục, không bao giờ giống nhau từ sát na này sang 
sát na kế tiếp. Nhận thức và chấp nhận sự vô thường là 
một trong những thuốc giải độc mạnh nhất để trừ bịnh 
tham luyến, cũng như sợ hãi, thường là một cảm giác đối 
kháng với sự thay đổi. Ngoài ra, niềm tin bất động trong 
ba ngôi tam bảo (Phật, pháp và tăng) là cực kỳ hữu ích 
trong việc cung cấp sức mạnh và lòng can đảm mà chúng 
ta cần phải đối mặt và đối phó với những cảm xúc phiền 
não hỗn loạn. 

Nếu người sắp chết là thành viên trong gia đình 
hoặc bạn bè, chúng ta sẽ có nhiều thách thức hơn về việc 
phải đối phó với những tham luyến và mong đợi của 


22 


chúng ta trong việc liên hệ với người chết. Mặc dù rất khó, 
nhưng điều tốt nhất chúng ta có thể làm là học cách buông 
chấp ngã “cái ta”. Bám lấy ngã là không thực tế, và sẽ chỉ 
gây ra nhiều đau khô hơn cho cả chúng ta và người chết. 
Một lần nữa, quán niệm vô thường là phương thuốc hiệu 
quả nhất đề trị bịnh tham luyến. 
2.Hy Vọng Và Tha Thứ 
Sogyal Rinpoche, trong cuốn Tử Thư Tây Tạng (trang 
212-213), nói rằng hai điều rất quan trọng trong việc giúp 
một người sắp chết là ban sự hy vọng và tha thứ. Khi chết, 
nhiều người có cảm giác tội lỗi, hối tiếc, trầm cảm hoặc tuyệt 
vọng. Chúng ta có thể giúp người chết bằng cách cho phép 
họ thể hiện cảm xúc của họ, và bằng cách nghe một cách 
kiên nhẫn thương xót, không phán xét, khuyến khích người 
chết nhớ những điều tốt đẹp họ đã làm khi còn sống, và tán 
dương cách sống mà người chết đã trải qua. Tập trung vào 
những thành công và đức hạnh của người chết, tránh nói về 
những thất bại và hành vi sai trái của người chết. Nếu được, 
hãy nhắc nhở rằng bản chất thật của mọi người ngay cả 
người chết vốn là thiện lành và thanh tịnh (trong Phật giáo 
gọi đây là "bản lai thiện") và những lỗi lầm và sai trái của 
người chết là tạm thời và có thê tan biến nếu thành tâm sám 
hối chừa bỏ, giống như bụi bân trên cửa số, nêu chùi sẽ sạch. 
Một số người có thê lo ngại răng họ làm quá nhiều tội 
đến mức khó thê tha thứ được. Nếu họ tin vào Chúa hay Phật, 
mong Chúa và Phật là những nguồn suối tình thương vị tha, 
bình đăng vô tận, vô điều kiện, sẽ chứng minh sự sám hối và 
tha thứ những tội lỗi lỡ phạm của họ. Nếu những người đó 


23 


chưa có niềm tin giống như vậy thì điều họ cần là họ hãy tha 
thứ cho bản thân họ, đề lòng nhẹ nhàng thanh thản. Chúng ta 
có thê giúp họ làm điều này bằng cách khuyến khích họ chân 
thành sám hối cho những sai lầm và quán tưởng sẽ được tha 
thứ. Đó là tất cả những gì họ cần làm. Khuyên họ rằng bất kỳ 
hành động nào đã được thực hiện trong quá khứ đều đã qua 
và không thể thay đổi được, vì vậy tốt nhất là buông thả 
chúng xuống. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi từ thời 
điểm này trở đi, nếu người đó thực sự hối hận về những sai 
lầm của mình và mong muốn biến đổi bản thân mình, không 
có lý do gì mà vị ấy không thê tìm thấy sự tha thứ. Nếu có 
những người đã hại người khác và hiện nay vẫn còn sống, 
hãy khuyến khích họ phát lồ sám hồi và sẽ được sự tha thứ. 

Tất cả các tôn giáo đều nhắn mạnh sức mạnh của sự 
tha thứ, và điều lợi lạc này rất cần cho ai đó sắp chết. Qua 
sự tha thứ và được tha thứ, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ 
nhàng, được thanh lọc bóng tôi tội lỗi mà chính mình đã lỡ 
phạm và chuẩn bị hoàn thiện hơn cho cuộc hành trình 
xuyên qua cái chết. 

3.Cách Giúp Người Phật Tử sắp chết 

Nếu người sắp chết là Phật tử, hãy đặt câu hỏi để 
tìm hiểu về trình độ Phật pháp của họ, và những câu trả 
lời của họ sẽ cho chúng ta một ý tưởng tốt hơn phải làm 
gì thích hợp về mặt tinh thần đề giúp họ. Ví dụ, nếu người 
đó có lòng tin mạnh mẽ và thường nguyện Bồ Tát Quan 
Âm (Tây Tạng: Chenrezig, tiếng Anh: Avalokitesvara) thì 
chúng ta nên khuyến khích họ kiên trì tin tưởng và tha 
thiết nguyện Bồ tát Quan Âm càng nhiều càng tốt. Hoặc 


24 


nếu người đó là một thiền sinh Tứ niệm xứ thì nên khuyến 
khích họ toạ thiền chánh niệm nhiều nhất có thể. Tóm lại, 
bất kỳ giáo lý và pháp môn nảo họ quen thuộc và tin 
tưởng, hãy sách tấn họ tiếp tục giữ vững và làm bất cứ 
điều gì có thể để khiến cho họ có lòng tin bất động và an 
vui khi tu tập. Nếu họ gặp khó khăn khi công phu, vì khó 
chịu, mệt mỏi hay rỗi loạn thì chúng ta hãy cùng tập luyện 
với họ để chia sẻ kinh nghiệm. 

Nếu có thể, hãy đặt hình ảnh của Đức Phật Thích 
Ca, Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật A Di Đà, và v.v... trong 
tầm mắt của người sắp chết. Nếu vị ây đã kính thờ bậc đạo 
sư tỉnh thần nào, chúng ta có thể đặt hình ảnh của bậc tôn 
sư đó là tốt nhất. Cũng rất hữu ích khi tụng danh hiệu của 
chư Phật cho người chết nghe, bởi vì Đức Phật đã phát 
nguyện sẽ đưa tay giúp chúng sanh lên cõi tịnh độ, tránh tái 
sinh ở những nơi đau khổ. 

Nên tụng kinh về vô thường và những pháp ấn khác, 
nhưng chỉ tô chức khi họ cảm thấy vui nghe, chứ không nên 
gán ép. Cũng vậy, cần thận đò xem, đừng tạo ra điều gì khiến 
họ bị phiền não hoặc khó chịu (ví dụ, nếu chủ đề khó hiểu 
hoặc mới và không quen thuộc). Hãy nhớ rằng điều quan 
trọng nhất là giúp người sắp chết có một trạng thái khinh an 
và hướng thượng vào lúc trước và trong khi họ chết. 

Nếu người sắp chết không biết cách thiền hay cầu 
nguyện, trong trường hợp đó, chúng ta có thê thiền hay tụng 
kinh cầu nguyện với sự hiện diện của người sắp chết và hồi 
hướng công đức này để họ bình yên tâm hồn vào lúc cận tử 
nghiệp và có một tái sinh tốt. Chúng ta cũng có thể hướng 


25 


dẫn người chết cách cầu nguyện theo đạo Phật, cầu nguyện 
ra lời hay tim lặng nhưng xuất phát từ chính trái tìm của họ. 
Ví dụ, họ có thể cầu Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm 
hoặc bất cứ vị Phật nào quen thuộc mà họ nương tựa tâm 
linh trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, đề giúp họ tăng 
trưởng lòng tin, sức mạnh và can đảm để đối phó với nỗi 
khổ của họ, giữ cho tâm trí yên bình, và hướng tới tái sinh 
tốt trong đời sau. 

Kế tiếp là một pháp thiền đơn giản chúng ta có thể 
hướng dẫn cho người sắp chết thực hiện: quán tưởng 
tướng hảo của đức Phật nào mà người sắp chết tôn kính 
tin tưởng như là hiện thân của tất cả tánh thiện, thanh tịnh, 
từ bị, lòng tốt, tha thứ, và trí tuệ. Quán hào quang từ thân 
kim sắc của Đức Phật tỏa khắp thân tâm của người sắp 
chết, thanh lọc những điều xấu mà họ từng làm hoặc suy 
nghĩ, và cầu nguyện trong tâm họ chỉ có những tư tưởng 
thiện, trong sáng và hợp nhất với tâm Phật, hoàn toàn 
thuần khiết và thánh thiện. Nếu người sắp chết không thê 
thực hiện pháp thiền quán nảy (ví dụ như quá yếu hoặc 
hôn mê) thì chúng ta có thể quán giùm, tưởng tướng hảo 
của Phật hiện trên đầu người chết, từ bi xoa dịu và rước 
họ về cảnh giới Cực Lạc. 

Ngoài ra, để tránh sự lo lắng và phiền não, hãy 
khuyến khích người chết đừng bận tâm về những người 
thân và tài sản của họ - đảm bảo với họ rằng mọi thứ sẽ 
được thu xếp yên ôn — hãy đặt niềm tin vào Tam Bảo và 
đừng sợ những gì sẽ xảy ra phía trước. Làm những gì có 
thê để giúp họ vun bồi những tư tưởng hướng thiện như 


26 


lòng tin, kiên trì và tình thương để tránh những suy nghĩ 
bất thiện như giận đữ và tham luyến. 

4. Cách Giúp Người Ngoại đạo sắp chết 

Nếu người sắp chết thuộc về tôn giáo khác, hãy cố 
gắng tìm hiểu những øì họ tin tưởng và biết về tôn giáo của 
họ để nói chuyện một cách phù hợp. Ví dụ, nếu đạo Thiên 
Chúa, hãy khuyến khích họ có niềm tin mạnh mẽ và cầu 
được về với Chúa trên thiên đàng, sau khi rời bỏ cuộc sống 
này. Hãy tôn trọng niềm tin tôn giáo của người sắp mắt và 
nhớ răng điều quan trọng nhất là giúp người đó có những 
suy nghĩ tích cực trong tâm, phù hợp với niềm tin và thực 
hành tôn giáo của họ. Không nên áp đặt tôn giáo của chúng 
ta lên họ hay cố gắng chuyển đạo họ bởi lẽ như vậy sẽ 
không tôn trọng họ và mất tư cách mình, cũng như có thể 
khiến họ trở nên bối rối và bất ồn, hãy để họ tự nguyện. 

Nếu người sắp mất không có theo tôn giáo nào thì 
chúng ta dùng lời bình thường (không có tôn giáo) nói 
chuyện để giúp họ thoát khỏi những suy nghĩ có hại như sân 
giận, tham luyến, và phát triển những tư tưởng thiện và an 
bình. Nếu họ tỏ ra thích thú khi biết chúng ta tin vào điều gì 
đó (ví dụ đạo Phật), chúng ta có thể chia sẻ với họ nhưng 
phải cân thận khi nói. Sẽ hiệu quả hơn nếu biết người, biết 
ta, để họ và chúng ta cùng thảo luận lần lượt với nhau. Ví 
dụ: nếu người sắp chết đó hỏi điều gì xảy ra sau khi chết, 
thay vì ngay lập tức đưa ra lời giải thích về tái sinh, chúng ta 
có thể nói điều đó “Tôi không thực sự biết chắc chắn. Bạn 
nghĩ gì? ” Và lấy ý đó của họ để nói chuyện. 


27 


Nếu người sắp chết thực sự muốn biết về đạo Phật và 
cách tu tập thì rất tốt để giải thích điều này với họ. Chúng ta 
có thể nói về cuộc đời và giáo lý của Đức Phật, Tứ Diệu Đé, 
vô thường, từ bị và vị tha, và vân vân... Chỉ cần nhạy cảm 
với phản ứng của người sắp chết— hãy dè đặt để không bị 
thúc đầy, nếu không họ có thể sẽ trở nên tiêu cực. Hãy nhớ 
rằng, điểm mấẫu chốt là giúp họ giảm suy nghĩ tiêu cực 
càng nhiều càng tốt và có một trạng thái tâm linh hướng 
thượng và an bình. 

Nếu người sắp chết đó không phải là Phật tử và cảm 
thấy không thoải mái khi nghe thấy cầu nguyện hay thực 
hành pháp của Phật thì chúng ta vẫn có thê thực hiện những 
điều này một cách im lặng mà không cần họ biết. Ví dụ, có 
thê ngồi bên cạnh họ, thiền quán về tứ vô lượng tâm (từ, bị, 
hi, xả) và gửi năng lượng tràn đầy lòng từ của chúng ta sang 
họ. Hoặc có thể quán tưởng Đức Phật Thích Ca hoặc Bồ Tát 
Quan Âm từ bi gia hộ trên đầu người sắp mắt, hoặc chúng ta 
có thê im lặng trì thần chú và cầu nguyện trong khi quán thấy 
một luồng ánh sáng an lành từ Đức Phật truyền vào người 
sắp chết, thanh lọc và chuyên hóa tâm người sắp mắt khiến 
họ trở nên bình an và thanh tịnh hơn. Rất có thể người sắp 
mất đó sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của những quán tưởng 
hay tụng niệm này mặc dù họ không biết rằng họ hay chúng 
ta đang tu tập điều này thay họ! 

5.Thời Gian Chết (Cận Tử Nghiệp) 

Chúng ta có thê tiếp tục thực hành thiên, tụng kinh, 
trì chú, niệm Phật và vân vân ngay khi người đó sắp chết 
(cận tử nghiệp) và càng lâu càng tốt sau khi họ ngừng thở. 


28 


Hãy nhớ rằng sự dừng hơi thở không phải là dấu hiệu của sự 
chết theo Phật giáo. Đó chỉ là /#ứ te trong tám giai đoạn của 
quá trình chết, và điểm chết thực sự, khi ý thức rời khỏi thân 
thể, là sau giai đoạn thứ tám. 

Mắt bao lâu để người đó đến được giai đoạn đó sau 
khi ngừng thở? Điều đó không chắc chắn — bởi lẽ nó phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như nguyên nhân gây tử 
vong (ví dụ, nêu người đó bị thương nặng trong tai nạn xe 
hơi, ý thức có thê rời thân thê sớm hơn trong trường hợp chết 
già hay chết tự nhiên), và trạng thái tâm lực của một người 
(một thiền giả có kinh nghiệm sẽ có thể an trú trong giai 
đoạn thứ tám, trạng thái ánh sáng rõ ràng, nhập thiền lâu hơn 
một người có ít hoặc chưa có kinh nghiệm thiền định). 

Làm sao chúng ta có thể biết khi nào một người đã 
chết thật sự? Theo truyền thống Tây Tạng, có một số dấu 
hiệu cho thấy răng ý thức đã rời khỏi cơ thể: nhiệt nóng của 
trái tim chấm đứt, mùi hôi bắt đầu phát ra từ cơ thể, và một 
lượng nhỏ chất lỏng sẽ chảy ra từ lỗ mũi hoặc các cơ quan 
tình dục. Vì vậy, tốt nhất là để cơ thể yên, không bị xáo 
động, cho đến khi những dấu hiệu nảy xảy ra, có thể là vải 
giờ hoặc thậm chí vài ngày sau khi hơi thở đã chấm dứt. 
Điều này có thê xảy ra nếu người đó đã chết ở nhà, nhưng 
khó thực hiện trong bệnh viện vì bệnh viện có các quy tắc 
về thời gian, một cơ thê có thê được giữ trong phòng hoặc 
ngăn lạnh bao lâu có thời hạn. Chúng ta có thể yêu cầu nhân 
viên bệnh viện di chuyên cơ thể người chết đến một căn 
phòng khác, nơi có thê được để xác lại trong vài giờ nữa để 
chúng ta có thể niệm Phật và trì thần chú tiếp tục. 


29 


Tốt nhất là không chạm vào cơ thê từ lúc hơi thở 
ngừng lại cho đến khi ý thức rời thân xác. Tuy nhiên, nếu 
cần chạm vào cơ thể trong thời gian này thì đầu tiên kéo tóc 
trên đỉnh đầu (hoặc chỉ cần chạm vảo đỉnh đầu nếu không có 
tóc). Điều này sẽ kích thích tâm linh của người chết rời thân 
từ đỉnh đầu. Đây là điểm xuất phát cho một trạng thái tái sinh 
đầy may mắn như cõi Cực Lạc. Sau đó, mới có thể chạm vảo 
các phần khác của cơ thẻ. 

Trong truyền thống Phật giáo, chúng ta không nên 
khóc trước sự hiện diện của người sắp chết hoặc đã ngừng 
thở. Cũng không tốt khi nói về tài sản của người đó và 
cách phân phối chúng. Nghe những âm thanh như vậy có 
thể làm phân tán tâm của họ. Các thành viên trong gia 
đình và bạn bè có thể đến một phòng khác để khóc hoặc 
thảo luận các vấn đề thực tế. Trước sự hiện diện của 
người đã chết, tốt nhất là chỉ có những âm thanh khai thị, 
tụng kinh, niệm Phật, trì chú và những hướng dẫn tu tập 
tâm linh khác. 

Đức Lạt Ma Zopa Rinpoche đề nghị một số các 
nghi thức để cầu nguyện cho người đã chết như: Đức Phật 
Dược Sư, Phật A Di Đà, Thần chú Chenrezig (Ởm mani 
pađme hum), Thờ Ra (Givimg Breath to the Wretched), và 
King Nguyện (/he King øƒ Prayers). Nếu ai muốn có những 
kinh này hay các pháp thực hành khác cho người chết, xin 
liên lạc email: materials@fpmt.org. Nếu có một Lạt ma 
hoặc Chư tôn thiền đức tăng ni trong khu vực của chúng 
ta, những người biết cách thực hành Powa (chuyền giao ý 
thức), chúng ta có thể mời quý ngài làm điều đó. Nếu 


30 


không có như vậy, thì cứ tụng kinh cầu nguyện và thực 
hành phương pháp nào mà chúng ta biết, với lòng chân 
thành tin tưởng, thì sẽ truyền đạt năng lượng từ trái tim 
mình sang người chết. 

6.Hậu Sự 

Sau khi có một người đã qua đời, chúng ta vẫn có 
thể tiếp tục bố thí, trì giới, tụng kinh (hoặc thỉnh các chùa 
cầu siêu), cúng dường trai tăng, phóng sanh, hành thiên, 
v.v... và hồi hướng công đức này cho họ thoát luân hồi 
khổ đau, có một sự tái sanh tốt hơn, và ngay cả sớm đạt 
được sự giác ngộ. Những điều này, ai cũng thực hảnh 
được dù người đó là Phật tử hay không phải Phật tử. 

Sẽ tốt hơn khi sử dụng chính số tiền của người 
chết đó để tạo ra công đức; ví dụ, cúng dường chùa hay 
bó thí cho tổ chức từ thiện. Ngoài ra, công đức đóng góp 
tịnh tài của các thành viên trong gia đình (người thân trực 
tiếp của người đã chết) đặc biệt mạnh mẽ và hữu ích hơn 
vì bày tỏ tình thương quan tâm của chúng ta cúng dường 
thay cho người chết. Làm những việc thiện và hồi hướng 
công đức cho người đã chết có thể giúp người đó trong 
bardo (thân trung ấm, trạng thái trung gian giữa cái chết 
và cuộc sống tiếp theo, có thể kéo đài tới 49 ngày) tốt 
hơn. Ngay cả, một khi họ đã tái sinh, công đức chúng ta 
hồi hướng không chỉ giúp họ trong cuộc sống đó, mà còn 
có thể giúp trong những cuộc tái sinh tiếp theo của họ. Ví 
dụ, rút ngắn thời gian tái sinh bất hạnh. 


3l 





Bước lên phía trước 


CHƯƠNG 4 
KÉT LUẬN 


Tôi hy vọng răng những ý tưởng được trình bày 
trong tập sách nhỏ này sẽ giúp quý độc giả chấp nhận và 
bớt sợ hãi hơn về cái chết của chính chúng ta và của 
người khác. Có rất nhiều tài liệu - từ nhiều truyền thống 
tôn giáo cô đại và từ lãnh vực hiện đại như nghành tâm lý 
học, xã hội học và khoa hồi sức — có thể hướng dẫn cách 
sống bình an, trong sáng và can đảm khi đối mặt với cái 
chết. Và khi một người nào đó chúng ta yêu thương trải 
qua trải nghiệm chết này, chúng ta sẽ là nguồn an ủi, 
nương tựa và hy vọng cho họ. Mong cuốn sách nhỏ này sẽ 

32 


truyền cảm hứng cho các bạn đọc để tìm hiểu thêm về chủ 
đề “Chết”. Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi những 
đau đớn khi chết, thoát luân hồi sanh tử và đạt được sự an 
lạc tối thượng nhất. 


33 


PHỤ LỤC 1 
THIÊN QUÁN VẺ 

QUAN ĐIÊM “CHO & NHẬN” (TONG-LEN) 
Ở CHÍNH MÌNH 


Chúng ta có thê thực hành pháp quán “cho-nhận” 
này khi đang gặp phải bất kỳ loại vấn đề phức tạp nào - về 
thể xác, tình cảm, hay các mối quan hệ nơi làm việc. Hãy 
nhẹ nhàng ngồi xuống, bình tĩnh, tạo ra một sức tập trung 
cho sự tu tập này. Sau đó, minh sát vẫn đề để nó hiện lên 
trong tâm, khởi nỗi đau khô hay khó chịu như thế nào, 
phiền não tan đi sao.... Sau đó, khởi niệm răng: “Tôi không 
phải là người duy nhất gặp vấn đề phức tạp như vậy. Có 
nhiều người khác nữa...” Nghĩ đến những người khác, 
những người có thể gặp cùng một vấn đề hoặc một phức 
tạp tương tự, một số thậm chí còn ở mức độ khổ hơn bản 
thân mình (Ví dụ, hãy nghĩ đến những người đã mắt đi rất 
nhiều người thân yêu trong một cuộc chiến hay nạn đói). 

Hãy khởi lên lòng từ và nghĩ rằng: “Thật là tuyệt 
vời nếu tất cả mọi người đều thoát khổ đau.” Sau đó, vì 
thương những chúng sanh khác, chúng ta sẽ chấp nhận chỉ 
mình chịu đau khổ để thay cho nỗi khổ của họ. Chúng ta 
có thể quán điều này với hơi thở: hình dung hơi £hở vào 
trong đau khổ là vầng khói đen. Khi đi vào trái tim, nơi 
mà tự ngã đang ngự trị, dưới hình thức của một điểm tối 
rắn chắn như đá, khói đen của sự đau khổ sẽ thấm vào 
tảng đá tự ngã và phá hủy nó... 


34 


Sau đó, quán hơi fhở ra an ôn, thiện lành và công 
đức, dưới hình thức ánh sáng rực rỡ, tượng trưng bất kỳ 
điều thiện cần thiết cho chính mình và tất cả những người 
khác để có thể đối phó với các vấn đề đau khổ và thăng tiến 
theo con đường dẫn đến giác ngộ. 

Tóm lại, hãy hưởng cảm giác an lạc khi chúng ta đã 
thực hành điều hướng dẫn này và hồi hướng công đức 
(năng lượng tích cực) của pháp tu này cho tất cả chúng 
sinh sớm thoát khỏi khổ đau và đạt được hạnh phúc. Đó là 
ý nghĩa của cho và nhận. 


PHỤ LỤC 2 
THIÊN QUÁN VÉ SỰ THA THỨ 


Khi thực hành thiên, chúng ta tự nhiên trở nên ý 
thức hơn về những gì đang diễn ra trong tâm của mình, 
trở nên chánh niệm rõ ràng hơn về những gì chúng ta cảm 
nhận và hiểu lý do tại sao. Chúng. ta cũng bắt đầu khám 
phá những khác biệt trong cuộc sống vả hàn gắn lại các 
mối quan hệ không tốt và đau đớn của quá khứ. Dần dân, 
có thể buông xả tha thứ các oán kết và chữa lành các vết 
tồn thương trong tâm của chúng ta. 

Việc thực hành thiền quán hạnh tha thứ là một cách 
tuyệt vời để chữa lành nỗi đau của những tốn thương cũ, 
đã ngăn cản trái tim chúng ta không tin tưởng và yêu 
thương bản thân mình và những người khác. Ta hứ là 
chìa khóa để mở lòng, để trải nghiệm từ những bài học 


35 


đau đớn của quá khứ và để đi vào tương lai không bị cản 
trở. 

Đầu tiên, phải ngồi yên tĩnh tâm, thư giãn thân thể và 
chánh niệm nơi hơi thở, để những vọng tưởng, bóng ảnh và 
cảm xúc hiện lên và tan biến đi - những điều sai lầm căn rứt 
gì mà bạn đã làm, nói và suy nghĩ, dù có đau khổ như thế 
nào đi chăng nữa, hãy tha thứ và bỏ qua. 

Từ trái tim, bạn hãy chân thật thầm nhủ với chính 
mình, “Tôi đã tha thứ cho bản thân mình vì bất cứ điều gì từ 
thân khẩu ý, cố ý hoặc vô ý, tôi đã lỡ phạm trong quá khứ. 
Tôi đã chịu đựng nỗi cắn rứt trong thời gian qua! Tôi đã học 
và trưởng thành và bây giờ tôi đã sẵn sàng để mở rộng trái 
tim mình. Nguyện cho tôi được an lạc, giải thoát, không 
phiền não. Nguyện cho tôi hưởng trọn niềm vui của sự hiểu 
biết thực sự về bản thân mình, những người khác và thế giới 
xung quanh. Nguyện cho tôi có thê trải nghiệm sự hoàn hảo 
và trọn vẹn của chính mình và giúp đỡ người khác cũng trải 
nghiệm giống như vậy.” 

Bây giờ, trong không gian trước mắt, bạn hãy quán 
tưởng một người thân yêu mà bạn muốn tha thứ hoặc bất cứ 
ai mà bạn cần họ tha thứ. Từ thâm tâm (trái tim) bạn đến 
thâm tâm của họ, hãy truyền đạt trực tiếp những thông điệp vị 
tha như sau: “Tận lòng, tôi có thê tha thứ cho bạn vì bất cứ 
điều gì bạn đã lỡ phạm, cô ý hoặc vô ý, bởi thân, khẩu, và ý 
của bạn đã làm tôi đau. Tôi tha thứ cho bạn và xin bạn cũng 
tha thứ cho tôi vì bất cứ điều gì từ thân, khâu, và ý, tôi đã cô 
ý hoặc vô ý làm bạn buồn — Xin bạn tha thứ cho tôi. Nguyện 
cho bạn được an lạc, giải thoát, không phiền não. Nguyện cả 


36 


hai chúng ta mở rộng trái tim và khối óc để đón nhận tình 
thương và sự hiểu biết, bởi lẽ chúng ta đã có cùng một bản 
thể. 

Xin hãy quán niệm rằng thông điệp tha thứ này đã 
được tiếp nhận và giải quyết, và khăng định vết thương giữa 
bạn và tôi đã được chữa lành và tan chảy trong không gian.” 

Tiếp theo, hãy nghĩ về vô số người mà bạn đã đóng trái 
tim mình, không tiếp nhận. Hãy quán cảm giác và ứng xử của 
bạn khi có người lạm dụng bạn, lỗ mãng, cướp giụt, cản trở, 
bêu xấu bạn, v.v... và ngược lại quán đã có bao nhiêu người 
mà bạn đã tốn thương theo cách nào đó, vô ý hay cô ý, bằng 
thân, khâu và ý. Đã bao nhiêu lần bạn đã là kẻ ngược đãi, lỗ 
mãng, cướp giựt, cản trở, và bêu xấu người khác? 

Hãy quán tưởng vô số chúng sinh đang đứng trước 
mặt bạn. Tận thâm tâm (trái tim) của bạn và họ sẽ khởi lên 
những niệm vị tha như sau: “ “Tôi tha thứ cho bạn và xin bạn 
cũng tha thứ cho tôi vì bất cứ điều gì do vô ý hoặc cố ý, tôi 
đã khiến tổn thương bạn. Mong bạn, tôi và tất cả chúng ta 
hãy tạo ra những nhân hạnh phúc cho cuộc sống của chúng 
ta. Mong tất cả chúng ta đều biết niềm vui của sự hiểu biết 
thực sự và trải nghiệm mối quan hệ tương tác lẫn nhau. 
Nguyện chúng ta mở tình cảm và lý trí của mình đề gặp nhau 
và gặp nhau trong sự hòa hợp. ” 

Quán tưởng như vậy, thường xuyên càng nhiều càng 
tốt như bạn muốn. Hãy tha thiết và tinh tấn quán niệm, bởi 
lẽ do thế bạn có thê tránh lỗi lẫm và tránh không căn rứt bản 
thân nữa. Trong thời điểm hiện tại, hãy để bản thân cảm 


37 


nhận giá trị của tha thứ và kiên nhẫn chấp nhận những hành 
động quá khứ của bạn như bạn đã là. 


— Trích từ “Nghệ Thuật Thự Giãn, Tập Trung và 
Thiển Quán” (The Eine Arts of Relaxation, Concentration 
and Mediaton)-Joel and Michelle Levey (Wisdom 
Publications, Boston, 1991). 





38 


DANH NGÔN VÈ CHÉT 
(Inspiring Quoftes) 


Lời cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gởi 
cho các đệ tử: “Này các đệ tử của ta! Cái chết của ta đang 
đến gần, sự chia tay của chúng ta đang sắp xảy ra, nhưng 
đừng nên than thở. Cuộc sống luôn thay đổi; không ai có 
thể thoát khỏi sự tan rả của cơ thể. Điều nảy ta bây giờ 
chứng minh bằng cái chết của chính ta, cơ thể ta rơi ra 
như một chiếc xe đồ nát. 

Đừng than thở vô ích mà phải giác tỉnh rằng không 
có gì là vĩnh viễn và hãy trải nghiệm về tánh trống rỗng 
của kiếp người. Đừng tham luyến dục lạc cho là thường 
hoài.... ”- 

(“Do not vamly lamemt, but realze that nothing 1s 
permanent and learn from ït the emptiness oƒ human le. 
Do not cherish the unworthy desire that the changeable 
might become unchanging.... `"— Last words to his disciples 
by Shakyamumi Buddha) 

CHÉT LÀ CHẮC CHẮN (Death Is Certain) 

"Không có ai, mặc dù vị ấy thấy những người khác 
chết xung quanh, tin rằng bản thân mình sẽ chết." - 
Bhagavad-gita 

39 


(“No man, though he sees others dying around him, 
believes he himselƒ willl die. `— Bhagavadgtra) 

Khi bạn mạnh mẽ và khỏe mạnh, bạn không bao 
giờ nghĩ đến bệnh tật đến, Nhưng khi bịnh giáng xuống 
với lực mạnh bất ngờ giống như một cơn sét đánh. 

Khi dấn thân vô những lạc thú thế gian, bạn không 
bao giờ nghĩ đến sự tiếp cận của cái chết, nhanh như sắm, 
đập tan đầu của bạn. — Milarepa 

(When you are sirong and healthy, You never 
thmk oƒ sickness coming, But 1 descends with sudden 
Jorce, Like a stroke oƒ lightning. 


When Involved In worldly things, You never think oƒ 
death s approach, Quick i† comes like thunder, Crashing 
round your head. — Milarepa) 

LÀM SAO SÓNG CÓ Ý NGHĨA VÀ HẠNH PHÚC 
(How To Die Happilyand Meaningfully) 

"Nếu một người chết với ý nghĩ làm lợi lạc người 
khác, tâm họ sẽ vui vẻ một cách tự nhiên và điều này khiến 
cho cái chết của họ có ý nghĩa." - Lama Zopa Rinpoche 

ŒỨ a person dies with the thought of benefiing 
others, their mỉnd is naturally happy and this makes their 
death meaningful.`— Lama Zopa Rinpoche) 

"Thời gian qua và sẽ không bao giờ trở lại nếu bạn 
không dẫn thân hành thiện, vì vậy mỗi ngày bạn phải tìm cơ 
hội... Chết là chắc chắn nhưng thời gian chết là chưa xác 
định - nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, do đó 
không nên trì hoãn.- Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV 


40 


ÉA từme will never come when you are jree oƒ all 
acfiviies, so everyday you have to find the ODDOTtMHHV.... 
Death is definite but the time oƒ death is inQdefinite—if can 
strike us at any từme, therefore do not procrastinate.`— HH 
Dalai Lama) 

CHÉT ĐÈ SÓNG (Die To Live) 

Đức Phật dạy tôn giả A-nan quán thấy sự vô thường 
và cái chết nơi mỗi hơi thở. Chúng ta phải biết cái chết; 
chúng ta phải chết để sống. ˆ- Ajahn Chah 
(“The Buddha told his disciple Ananda 1o see IMDermanence, 
fo see death with every breathe. We must kuow death; we 
musf die in order to live. `— AJahn Chah) 

TẠI SAO GIÚP NGƯỜI SẮP CHẾT? 
(Why Help The Dying?) 

"Nhu cầu của một người đang đến gần cái chết, 
người ấy đang ở thời điểm quan trọng trong cuộc sống, là 
không thể tin được và họ cần sự hỗ trợ.... Đối với hầu hết 
mọi người, khi cái chết đang đến gần, họ cảm thấy đó là 
thời gian thử thách và khó khăn nhất trong đời của họ. Vì 
thế, đó là lúc họ thực sự cần những nơi nương tựa hoặc hỗ 
trợ. ”- Lama Zopa Rinpoche 

(©The needs of a person who ¡1s experiencing death, 
who ¡1s af this crucial poimt im le, are unbelievable, and 
they need support... For most people, when death is 
approaching they find I1 the hardest and most diƑficult time 
im their lịc. So therefore, this is the thne that they really 
need some refuge or support. ”— Lama Zopa Rinpoche) 


41 


BẠN CỦA NHỮNG NGƯỜI CHÉT 
(To Friends of the Dying) 
Này bạn, 
Ai đã đến trạng thái này, thưa chị, em, bạn bè. 
Người này đang sắp chết. 
Cô (anh) ẫy đã không chọn đề chết như vậy. 
Cô ấy đang đau khổ rất nhiều. 
Cô ấy không có nhà, không có bạn bè. Rơi xuống từ một 
vách đá. 
Cô đang bước vào một khu rừng kỳ lạ. 
Cưỡi gió, lướt đại dương. 
Cô cảm thấy mặt đất cứng chắc không có hiện diện. 
Cô ấy đang dân thân vào một trận chiến tuyệt vời. 
Di chuyền từ trạng thái này sang trạng thái khác, 

Cô cảm thấy lẻ loi và bất lực. 
Hãy ôm cô ấy bằng tắt cả tình thương của bạn. 
(Tử Thư Tây Tạng, Phần Niệm Lớn, chuyển ngữ: Jean- 
Claude van Itallie). 
Oh you, 

Who have come to this place, Sisters and brothers, 
Jriends, This person is dying. 

She (he) has not chosen tfo do so. She is su[ƒfering 
greatly. 


42 


She has no home, no friends. Fallng as from a cHƑ, 

She ¡is enfering q strange ƒorest. 

Driven by the winds, swept by the ocean, 

She ƒeels no solid ground. 

She is embarking on a great baftle. Moved from stafe 
fo Sfaf€, 

She 1s alone and helpless. Eimbrace her with your 
love. 

— €xfracted Jrom The Tibetan Book oƒ the Dead ƒor 
Reading Aloud, adapted by Jean-Claude van lrallie). 

GIÚP THẺ NÀO (How To Help) 

“Điều quan trọng là chăm sóc tâm linh của người 
sắp chết. Có người thích chăm sóc thân thể, còn chúng ta 
thích chăm sóc tinh thần. '- Lama Zopa Rinpoche 

(“The main thĩng ¡1s to take care oƒ the dying person s 
mìnd. Many others can take care oƒ the body, but we can 
take care oƒ the mỉnd. `— Lama Zopa Rinpoche) 

"Thân thể có ngôn ngữ riêng của tình thương, sử 
dụng nó với tâm vô úy, và bạn sẽ cảm thấy bạn an ủi người 
chết và khiến họ dễ chịu." - Sogyal Rinpoche 

(The body has I1fs own language oƒ love, se rÍ 
Jearlessly, and you will find you bring to the dying comƒOort 
and consolation. `— Soeyadl Rinpoche) 

"Khi làm công tác lợi ích xã hội và ngay từ đầu 
những gì bạn có trong trái tim là phục vụ người khác, bởi 
lẽ những người khác là quan trọng nhất, thì tất nhiên bạn 


43 


sẽ thích công việc này từ trái tim thuần khiết." - Lama 
Zopa Rinpoche 

(When you do social service, and from the very 
beginning what you have In your heart 1s f0 Off€T service to 
others, because others are most Ii mportamt, then 0ƒ COMrse 
yơu enjoy the work because oƒ the pure heart.` — Lama 
Zopa Rinpoche) 

“Lòng từ bị là gì? Nó không chỉ đơn giản là cảm 
giác thông cảm hay quan tâm đến người đau khổ, không 
đơn giản là sự ấm áp của trái tim đối với người trước mặt 
bạn, hay sự nhận thức rõ ràng hay nhận ra những nhu cầu 
và nỗi đau của họ, nó cũng là một quyết định bền vững và 
thiết thực, sẽ làm bất cứ điều gì có thể và cần thiết để giúp 
giảm bớt sự đau khổ của họ. ”- Lướt Qua Lại Lướt Qua 
của Sogyal Rinpoche 

(SWhat ¡is compassion? Ï† is nof sunDly a sense öoƒ 
sympathy or caring ƒor the person sujƒfering, not simDÌy a 
warmth oƒ heart ftoward the person before you, or a sharp 
clarifty or recogniiion 0Ÿ their needs and pam, 1† 1s also a 
sustaned and practical delermination to do whafeVer Is 
possible and necessary to help alleviate their suƒfering. ” — 
Glimpse After Giimpse by Sogyal Rinpoche) 


44 


LỢI ÍCH CỦA VIỆC LÀM THIỆN NGUYỆN 
(Benefi(s Of Volunteering) 

“Giúp chăm sóc những người bị bệnh và sắp chết chính 
là sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết của chính chúng ta—— 
Lama Zopa Rinpoche 

(°Helping to look qƒfter people who are sick and dying 
is IIselƒ the besf prebarafion ƒor our own death`— Lama 
Zopa Rinpoche) 

"Học hỏi để giúp đỡ những người sắp chết là thật sự 
bắt đầu trở nên không sợ hãi và có trách nhiệm về cái chết 
của chính chúng ta, cũng như đã tìm thấy sự khởi đầu của 
lòng từ vô biên mà chúng ta chưa bao giờ ngờ tới." - 
Sogyal Rinpoche 

(To learn readlly to help those who are dymg 1s fo 
begin to become ƒearless and responsible abouf our OWn 
dymg, and to flind In ourseles the beginnings oƒ an 
unbounded compassion that we may have never suspected. ` 
— Sogyal Rinpoche) 


45 


SÁCH THAM KHẢO 


Bokar Rinpoche. Death and the Art of Dying ïn 
Tibetan Buddhsm. San Francisco: ClearPoint Press, 
1993. 

Kapleau, Philip, ed. The Wheel of Death. New York, 
Harper & Row, 1971. 

Lama Lodo. Bardo Teachings. Ithaca, NY: Snow 
Lion, 1987. 

Lat Rinpochay and Jeffrey Hopkins. Death, Inter- 
mediate State and Rebirth. Ithaca, NY: Snow Llon, 1985. 

Loden, Geshe Acharya Thubten. Path to Enliphten- 
men in Tibetan Buddhism, pps.225-253. Mel- bourne: 
Tushita Publications. 

Mullin, Glen H. Death and Dying: The Tibetan Tra- 
dition. London: Arkana, 1986. 

Pabongka Rinpocbhe. Liberafion in the Palm of Your 
Hang, pps.332-36 1. Boston: Wisdom, 1991. 

Sogyal Rinpoche. The Tibetan Book of Living and 
Dying. San Francisco: HarperCollins, 1992. 

Thurman, Robert A.F., trans. The Tibetan Book of 
the Dead. New York: Bantam Books, 1994. 

Visuddhacara. Loving and Dyiïng. Penang: Malaysian 
Buddhist Meditation Centre, 1993. 


46 


THIÊN PHẬT GIÁO 
(Buddhist Meditation) 

Goldstein, Joseph. The Experience of Insiph(. Bos- 
ton: Shambhala. 

Gunaratana, Venerable H. Mindfulness in Plain 
English. Boston: Wisdom. 

McDonald, Kathleen. How to Meditate. Boston: 
Wisdom. 

Salzberg, Sharon. LovingKindnes —— the 
Revolutionay Art of Happiness. Boston: Shambhala, 
1995. 

Thích Nhat Hanh. The Miracle of Mindfulness. 
Berkeley: Parallax Press. 


CHĂM SÓC NGƯỜI SẮP CHẾT 
(Caring For The Dying) 

Buckman, Dr. Robert, I Don?t Know What to Say: 
How to Help and Support Someone who ïs Dying. 
London: Papermac, 1988. 

Callanan, Maggle and Patricla Kelley.Final Gifts: 
Understanding the Spccia Awarenes, Needs and 
Communicafions of the Dying. New York: Ban- tam, 1992. 


47 


Kubler-Ross, Elisabeth. On Death and Dying. New 
York: Collier, 1970. 


To Live Until We Say Goodbye.Englewood CHfs, 
NJ: Prentice Hall, 1978. 

Levine, Stephen. Who Dies? An Invesfigafion of Con- 
scous Living and Conscious Dying. Garden City, NY: 
Doubleday, 1982. 

Longaker, ChrIistine. Eacing Death and Finding 
Hopce. NY: Doubleday, and London: Century, 1997. 

Stoddard, Sandol. The Hospice Movement: A Better 
Way to Care for the Dying. New York: Random House, 
1991. 


QUAN ĐIỂM PHƯƠNG TÂY VẺ CÁI CHÉT 
(Western Views On Death) 


Nuland, Sherwin B. How We Dịce. London: Vintage, 
1997. 


48 


DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI SẮP CHÉT Ở 


SINGAPORE 


(Hospice Care Services in Singapore) 


TỎ CHỨC 
Singapore Hospice Council 


820 Thomson Road Singapore 574623 
Tel: 6356-6426 Fax: 6253-5312 


Assisi Home & Hospice 

820 Thomson Road Singapore 574623 

Tel: 6347-6446 Fax: 6253-5312 

Email: assisi@®mtalvernia-hospital.org 

Dover Park Hospice 

The HospiIce Centre, 

10 Jalan Tan Tock Seng Singapore 308436 Tel: 6355- 
S200 Fax: 6258-9007 

Email: dover_park_hospIce@doverpark.org.sg 
Hospice Care Association 


12 Jalan Tan Tock Seng Singapore 308437 Tel: 6251- 
2561 


Fax: 6352-2030 (Home care) Fax: 6251 9318 (Day 


49 


Phục Vụ 


Umbrella 
body 


In-patient 
Day care 
Home care 


In-patient 


Home care 
Day care 


care) Email: info@hca.org.sø 
Homepage: http://www.hca.org.sg 


St Joseph”s Home & Hospice 

921 Jurong Road Singapore 649694 
Tel: 6268-0482 Fax: 6268-4787 
Email: stJoseph@stJh.org.sg 
Singapore Cancer Society 

15 Enggor Street #04-01 to 

04 Realty Centre Singapore 079716 
Tel: 6221-9577 Fax: 6221-9575 


Email: enquiryŒ@singaporecancersocIety.Org.sø 





Methodist Hospice Fellowship 
70 Barker Road #05-01 Singapore 309936 
Tel: 6478-4712 Fax: 6478-4701 
Email: admin@ mbf.mws.org.sg 
Metta Hospice Care 

296 Tampines Street 22 #01-526 
Singapore 520296 

Tel: 6787-2212 Fax: 6787-7542 
Email: hhospIce@ metta.Org.sø 
Bright Vision Hospital 

5 Lor Naprri Singapore 547530 


50 


In-patient 


Home care 


Home care 


Home care 


Tel: 6248-5755 Fax: 6881-0702 In-patlent 
Email: caremail@ singnet.com.sg 


REEACE TO THE REVISED EDITION 


Thịs booklet 1s based on material used during a 
seminar that I have taught a number of tImes 1n Singapore 
and elsewhere, entitled “Preparing for Death and Helping 
the Dying.” This seminar answers a genuine need In 
today”s world, as expressed by one participant: “l am 
Inferested to know more about death and how to help 
dying people, but 1t)s very difficult to find anyone wllling 
to talk about these things.” 


The material for the seminar 1s taken mainly from 
two sources: tradilonal Buddhist teachings, and 
confemporary writings 1n the field of caring for the dying. 
Thịs booklet 1s meant as a brief 1ntroduction to the subJect 
rather than a detailed explanation. My hope 1s that 1t wIll 
spark 1nterest 1n the 1deas presented. For those of you who 
wish to learn more, a list of recommended books 1s 
provided at the end. 


The booklet was first published in October, 1999 1n 
Singapore. For this present edition, I have made some 
changes to the origInal text, and added more material, 
including two appendices. Any suggestons for further 
changes and additions would be most welcome. 


31 


32 


Sangye Khadro 
March, 2003 


INTRODUCTION 


Death 1s a subJect that most people do not like to 
hear about, talk about, or even think about. Why 1s this? 
After all, whether we like 1t or not, each and every one of 
us wIll have to die one day. And even before we have to 
face our own death, we wIll most probably have to face the 
deaths of other people— our family members, friends, 
colleagues, and so forth. Death 1s a reality, a fact of life, so 
wouldn”t 1t be better to approach 1t with openness and 
acceptance, rather than fear and denial? 


Perhaps the discomfort we have towards death 1s 
because we think 1t will be a terrible, painful and 
depressing experience. However, 1t doesn't have to be so. 
Dying can be a time of learning and growth; a time of 
deepening our love, our awareness of what 1s Important In 
life, and our faith and commitment to spiritual beliefs and 
practices. Death can even be an opportunIty to gain Insight 
I1nfo the true nature of ourselves and all things, an Insight 
that wIll enable us to become free from all suffering. 


Lets take the example of Inta McKimm, the 
đirector of a Buddhist centre 1n Brisbane, Australia. 


33 


Inta died of lung cancer in August, 1997, 'wo 
months before her death she wrote 1n a letter to her 
Sprritual Teacher, Lama Zopa Rinpoche: “Although I am 


For a long time life seemed so hard, so difficult. But 
when really recognizing death 1t turned Into the greatest 
happiness. [ wouldn”t want anyone to miss out on thetr 
own death, the great happiness that comes with having 
recognized Impermanence and death. This 1s quite 
surprising and unexpected, and extremely Joyful. It 1s the 
øreatest happiness of my whole life, the greatest adventure 
and the greatest party!” 


Inta spent the last few months of her life dedicating 
herself to spiritual practice. At the time of her death her 
mind was peaceful, and she was surrounded by family and 
friends praying for her. There are many similar s(Orles of 
Lamas, monks, nuns and spiritual practitioners who are 
able to face death with serenity and dignity, and in some 
cases are even able to remain 1n a state of meditatlon 
during and after their death. With the proper training and 
preparation, a peaceful and positive death 1s possible for 
each and every one of us. 


It 1s Important to examine the thoughts, feelings and 
atitudes we have regarding death and dying, to see 
whether or not they are realistic and healthy. How do you 
feel when you read or hear the news of a disaster where 
many people were killed suddenly and unexpectedly? How 
do you feel when you hear that one of your own family 


34 


members or friends has died or been diagnosed with 
cancer? How do you feel when you see a hearse, or drIve 
past a cemetery? What do you think 1t wIll be like to die? 
And do you believe In anything beyond this life, on the 
other side of death? 


There are two unhealthy attitudes people sometImes 
have towards death. One 1s to be frightened, thinking that 
1t WIll be a horrible, painful experlence, or that 1t means 
total annihilation. This fear leads to denial and wanting to 
avoid thinking or talking about death. Is this a good I1dea, 
considering the fact that we wIll have to go through 1t one 
day? Wouldn't 1t be better to accept the reality of death 
and then learn how to overcome our fears and be prepared 
for 1t when 1t happens? 


The other unhealthy attitude 1s a careless, flippant 
one where one mipht say, “[ don”t have any fear of death. I 
know ll have to die one day but 1t will be OK, I can 
handle 1t.” I had this attitude when I was younger, but one 
day I sat through an earthquake and for a few moments 
truly thought I was goïng to die, and then I discovered that 
I had been wrong——in fact, I was terriied of death and 
totally unprepared for 1t! In The Tibetan Book öƒ Living 
and Dying (p.8), Sogyal Rinpoche quotes a Tibetan master 
who said: “People often make the mistake of beIng 
frivolous about death and think, “Oh well, death happens 
to everyone. It*s not a big deal, 1t's natural. PlHI be fine.' 
That”s a nce theory untIl one 1s dying.” 


55 


If you notce that you have either of these two 
afftitudes, 1t might be a good 1dea to do more research Into 
what death 1s all about. More knowledge about death and 
dying wIll help decrease the fear of death (because we tend 
to be afraid of what we don”t know about or understand), 
and wIll help those who have a flippant attitude to take 
death more serlously and realize the Importance of 
preparing ourselves for 1t. 

This booklet 1s Just a brlief Introduction to the 
subJect of death and dying, and the recommended reading 
list at the end wIll let you know where you can find more 
1nformation. 

First of all, let*s look at how death 1s viewed In the 
Buddhist tradition. 


56 


BUDDHIST PERSPECTIVES ON DEATH 


DEATTH IS A NA TURAL, INEVLTABLE PART OEF 
LIEE 


People sometimes think of death as a punishment 
for bad things they have done, or as a failure or mis-take, 
but 1t 1s none of these. It 1s a natural part of life. The sun 
rises and sets; the seasons come and go; beautiful flowers 
become withered and brown; people and other beings are 
born, live for some time, then die. 

One of the principal things the Buddha discov-ered 
and poInted out to us 1s the truth of imperma-nenee: that 
things change and pass away. There are fwo aspects of 
Impermanence: øross and subtle. Gross 1mpermanence 
refers to the fact that all produced things——which 1ncludes 
humans and other living be-ings, all the phenomena In 
nature, and all human-made things—wIll not last forever, 
but will øo out of existence at some point. As the Buddha 
himself said: 


What is born will die 
What has been gathered will be dispersed, 
What has been accumulated will be exhausted, 
What has been bullt up will collapse, 
And what has been high will be brought low. 
57 


And: 


Thịs existence 0Ÿ OMTS 1S ds fransienf as qutumn clouds. 


To watch the birth and death oƒ beings ts like looR- 
Ing at the movernent1s oƒa dance. 

A ljƒetimme 1s like a flash oƒ lightmimg Im the sky, 
Rushing by, like a torrenf† down a steeD mountain. 

Subtle Impermanence refers to the changes that take 
place every moment In all animate and Inanimate thinøs. 
The Buddha said that things do not remain the same from 
one moment to the next, but are con-stantly changing. This 
1S confirmed by modern physIcs, as Gary Zukav poInfs out 
1n The Dancing Wu L¡ Masters: 


Every subatomic IniteracHon consists oƒ the annthi- 
laion oƒ the original particles and the creaflon 0ƒ neW 
subatomic particles. The subatomic world is a continual 
dance oƒ creation and annthilation, 0ƒ mass changing In1o 
energy and energy changing f0 mass. Transient ƒorms 
sparkle In and out 0ƒ eXiSf-ence, creating a never-ending, 
ƒorever newly created reality. 


The Buddha Imparted the teaching on the Inevita- 
bility of death 1n a very skIlful way to one of his dis-cIples, 
Kisa GotamI. Kisa Gotami was married and had a child 
who was very dear to her heart. When the child was about 
one year old, he became 1lI and died. Overcome with grief 
and unable to accept the death of her child, Kisa Gotami 


38 


took him In her arms and went In search of someone who 
could bring him back to life. Finally she met the Buddha, 
and begged Him to help her. The Buddha agreed, and 
asked her to bring Him four or five mustard seeds, but they 
had to be obtained from a house where no one had ever 
đied. 


Kisa Gotami went from house to house 1n the 
village, and although everyone was willing to give her 
some mustard seeds, she was unable to find a house where 
death had not occurred. Gradually she realized that death 
happened to everyone, so she re-turned to the Buddha, 
buried her child and become one of His followers. Under 
His guidance, she was able to attain Nirvana, complete 
{reedom from the cycle of birth and death. 


People may fear that accepting and thinking about 
death will make them morbid, or spoIl their enJoyment of 
life's pleasures. But surprisinply, the op-posite 1s true. 
Denying death makes us tense; accept-ing 1t brings peace. 
And 1t helps us become aware of what 1s really Important 
in lie—for example, being kind and loving to others, 
being honest and unself-ish—so that we wIll put our 
energy Into those things and avoid doing what would cause 
us to feel fear and regret 1n the face of death. 


TT IS VERY IMPORTANT TO ACCEPT AND BE 
AWARE OEF DEATH 


In the Greaf Nirvana Surra, the Buddha said: 


Oƒ all ploughing, ploughing In the qHIHIMH ¡1S SU- 
preme. 


59 


Of all footprints, the elephqnf s iS Supre1me. 


Oƒ all perceptions, remembering death and Imper- 
Ianenc€ i$ SMDreme. 


Awarenes and remembrance of death are 
extremely Important in Buddhism for two main reasons: 


1) By realising that our life 1s transitory, we wIll be 
more likely to spend our time wisely, doing posI-tive, 
beneficial, virtuous actions, and refraining from negative, 
non-virtuous actions. The result of this 1s that we wIll be 
able to die without re-sgret, and wIll be born 1n fortunate 
cIrcumsfances In our next lIfe. 


2) Remembering death wIll Induce a sense of the 
great need to prepare ourselves for death. There are 
Vvarious methods (e.g. prayer, meditation, working on our 
mnnd) that wIll enable us to overcome fear, attachment and 
other emotions that could arise at the time of death and 
cause our mind to be disturbed, unpeaceful, and even 
negatIve. Preparing for death wIll enable us to die 
peacefully, with a clear, posiftIve state of mind. 


The benefits of being aware of death can be corrobo-rated 
by the results of the near-death experience. The near-death 
experlence occurs when people se to die, for example, 
on an operating table or In a car accident, but later they 
come back to life and de-scribe the experlences they had. 
As Sogyal Rinpoche points out In The Tibeftan Book öƒ 
Living and Dyiïng (p.29): 

Perhaps one o0 tfs most startling revelalions 1s how 
it [the near-death experience] transforms the lives oƒ those 


60 


who have been through it. Nesearchers have nofted a 
startling range oƒ qfterefJects and changes: a reduced ƒear 
and deeper acceptance oƒ death; an Increased concern ƒor 
helping others; an enhanced vision oŸ the Importance oƒ 
love; less Inferest In ImmalerlalisiC DUFTSHIIS;/  @FOWIng 
belieƒf im a spir-Itual dùnension and the spiritual meaning 
oƒ le; and, oƒ course, a gredter openness tfo belieƒ In the 
dƒ†erlƑe. 

DEATH IS NOT THE END OF EVERY THING, BUT 

A GATEWAY INTO ANOTHER LIEFE 


Each of us 1s made up of a body and a mind. The 


body consists of our physical parts—skin, bones, or- gans, 
etc—and the mind consisfs of our thoughts, perceptions, 
emotions, etc. The mind 1s a continu-ous, ever-changing 
stream of experlences. It has no beginning and no end. 
When we die, our mind sepa-rates from our body and øoes 
on to take a new life. Being able to accept and Integrate 
this understand-Ing 1s very helpful In overcoming fear of 
death and being less attached to the things of this life. In 
the Tibetan tradition, we are advised to think of our ex- 
1stence 1n this life as similar to a traveler who stays a night 
or two 1n a hotel——he can enJoy his room and the hotel, but 
does not become overly attached because he doesn't think 
that It”s his place, and knows that he will be moving on. 
The type of liíe we wIll be born into and the 
experlences we wIll have are determined by the way we 
live our life. Positive, beneficial, ethical actilons will lead 
to a good rebirth and happy experlences, whereas negative, 


61 


harmful actions will lead to an un-fortunate rebirth and 
miserable experlences. 


Another factor that 1s crucial In determining our 
next rebirth 1s the state of our mind at the time of death. 
We should aim to die with a positive, peace-ful state of 
mind, to ensure a good rebirth. Dying with anger, 
attachment or other negative attitudes may lead us to take 
birth in unfortunate circum-stances 1n our next life. Thịĩs 1s 
another reason why 1t 1s sO 1mportant to prepare ourselves 
for death, because 1n order to have a positive state of mind 
at that time, we need to start øw to learn how to keep our 
minds free from negative attitudes, and to fa-millarlze 
ourselves with posifive attitudes, as mụch as possIble. 


TT IS POSSIBLE TO BECOME FREE FROM 
DEATH AND REBIRTH 


Dying and taking rebirth are two of the symptoms 
Of ordinary, cyclic existence (samsara), the state of 
continuously-recurring problems, dissatisfaction, and non- 
freedom which all of us are caught 1n. The rea-son we are 
1n this situation 1s because of the pres-ence 1n our mind of 
delusions——chiefly attachment, anger and I1gnorance—and 
the Imprints of our ac-tions (karma) performed under the 
influence of delusions. 


The Buddha was once like us, caught in samsara, 
but He found a way to become free, and achieved the state 
of perfect, complete Enliphtenment. He did this not Just 
for His own sake, but for the sake of all other beings, 
because he realized that all beings have the potential to 


62 


become enliehtened——this 1s called our “Buddha nature,” 
and 1t 1s the true, pure nature of our minds. 


Buddha has the most perfect, pure compassion and 
love for all of us, all living beings, and taught us how we 
tooO could become free from suffering and attain 
enlightenment. That”s what his teachings, the Dharma, are 
all about. The Dharma shows us how we can free our 
minds from delusions and karma— the causes of death, 
rebirth and all the other prob-lems of samsara——and thus 
to become free from samsara and attain the ultimate state 
of enlighten-ment. Remembering death 1s one of the most 
pow-erful sources of the energy we need to practice the 
Buddhaˆs teachings and thus attain their blissful results. 


Now let”s take a look at some of the ways in which 
we can begIn preparing ourselves for death. 


63 


HOW TO PREPARE FEOR DEATH 


THE FOUR TASKS OF LIVING AND DYING 


Christine Longaker, an American woman with over 
20 years` experlence working with the dying, has for- 
mulated four tasks which wIll help us to prepare for death, 
as well as to live our lives fully and meaning-fully. The 
ÍOUT are: 


I) Understanding and transforming suffering. 
Ba-sically this means coming to an acceptance of the 
various problems, difficulies and painful experi-ences 
which are an Inevitable part of life, and learning to cope 
with them. If we can learn to cope with the smaller 
sufferings that we encoun-ter as we go through life, we 
wIll be better able to cope with the bigger sufferings that 
we will face when we die. 


We can ask ourselves: how do Ï react when prob- 
lems, physical or memtal happen 1o me? Ïls my way øƒ 
reacting healthy and safisfying, or could 1f† be m- proved? 
What are some ways Ï can learn t†o cope befter with 
problems2 


Suggested practlces from the Tibetan tradition 
include patience, thinking about karma, compas-sion, and 
fonglen ( “taking and givimng”—see Ap-pendix Il). An 
explanaion of these pracHices can be found 1n 
Transformmng Problems Imo Happimmess by Lama Zopa 
Rinpoche (WIsdom Publications, Boston, 1993). 


64 


2) Making a connecfion, healing relationships 
and letting go. This task refers to our relationships with 
others, particularly family and friends. The main points 
here are to learn to communicate honestly, 
compassionately and unselfishly, and to resolve any 
unresolved problems we may have with others. 


Think abouft your relafionships with your ƒam-HÌy, 
Jriends, people you work with, etc. Are there dany 
unresolved problems? How can you sfarF working fo- 
wards resolving these? 


Suøgestions: Forgiveness meditalon (see Ap- 
pendix 2), resolving problems. 


3) Preparing spiritually for death. Christine 
WTIt€S: 


“Every religlous tradition emphasIzes that to pre- 
pare spIritually for death 1t 1s vital that we estab-lish right 
now a dally spiritual practice, a prac-tice so deeply 
Iingrained that 1t becomes part of our flesh and bones, our 
reflexIive response to every situation 1n life, Iincluding our 
experiences of suffering”” A list of reeommended 
spiritual practices from the Buddhist tradition can be 
found below. 


Check: tfry fo Iimagine yourself at the tủne oƒ 
death—what thoughfs and ƒeelings would come up in your 
mìnd at that time? Are there any spirHtual Ideas or 
practices you have learned or experienced that would give 
you comƒOort and peace at that time ? 


65 


4) Finding meaning in life. Many of us go 
through life without a clear Idea as to what 1s the purpose 
and meaning of our existence. This lack of clar-Ity can 
become a problem as we become older and closer to death 
because we become less capable and more dependent upon 
others. So 1t 1S impor-tant to explore such questlons as 
SWhat is the pur-pose oƒ my le? Why am l here?2 What is 
important and not importanf? ” 


These four tasks are fully explainned In Facing 
Death and Finding Hope by Christne Longaker (NY: 
Doubleday, and London: Century, 1997) pps.37- 157. 


LIYE ETHICALLY 


Painful or frightening experlences that occur at the 
time of death and afterwards are the result of nega-fIve 
actions, or karma. To prevent such experiences, we need 
to refrain from negatfive actions and do as many posIfIve 
acfions as we can. For example, we can do our best to 
avoid the ten non-virtuous ac-tons (killing, stealing, 
sexual misconduct, harsh speech, lying, slander, øossIp, 
covefousness, 1ll-will and wrong views) and to practice the 
ten virtues (conscIously refraining from killing, etc. and 
doïng actions opposite to the ten non-virtues). It*s also 
øood to take vows or precep(s, and do purification prac- 
tices on a dally basIs. 


Another aspect of Buddhist ethics 1s working on 
our minds to reduce the very causes Of negafIve ac-tIOnS: 
delusions, or disturbing emotions, such as an-ger, greed, 


66 


pride, and so forth. And awareness of death 1tself 1s one of 
the most effective antidotes for delusions. 


To 1llustrate this point: I heard the story of a 
woman who had an argument with her son Just be-fore the 
son left home with his father to go on a fish-ing trip. The 
son was killed on the trip. You can 1m-agine the pain the 
mother must have suffered——not only did she lose her son, 
but the last words she spoke to him were angry ones. 


There 1s no way of knowing when death wIll 
happen, to ourself or to another. Each time we part from 
someone, even for a short time, there”s no cer-tainty that 
we wIll meet them again. Realizing this can help us to 
avoid hanging on to negative feelings, and to resolve our 
conflicts with others as quickly as possible. That will 
ensure that we do not die with those burdens on our minds, 
or that we live with painful regret 1f the person we had a 
problem with were to die before we had a chance to 
apolog1ze and clear up the problem. 


Also, as we approach death, 1t*s good to start g1v- 
InØ away Our possesslons, or at least make a wIll. Doing 
that will help reduce attachment and worry (“What will 
happen to all my things?” “Wằho will get whaf?”) at the 
time of death. 
STUDY SPIRILTUAL TEACHINGS 

Learning spiritual teachings such as those ø1ven by 
the Buddha will help us to overcome delusions and 
negafIive behaviour, and wIll help us become more wIse 
and compasslonate. Also, the more we under-stand reality 


G7 


or truth—the nature of our life, the uni-verse, karma, our 
capacIty for spiritual development and how to bring 1t 
about—the less we wIll be afraid of death. 


CULTIVATE A SPIRITUAL PRACTICE 


As we are dying, we may find ourselves experIenc- 
¡ng physical discomfort and pann. In addition to this, we 
may also experlence disturbing thoughts and emotions, 
such as regrets about the past, fears about the future, 
sadness about having to separate from our loved ones and 
pOSsessions, and anger about the mis-fortunes that are 
happening to us. As menfioned above, If 1s very Important 
to keep our mind free from such negative thoughts, and 
instead to have positive thoughts at the time of death. 
Examples of positive thoughfs could Iinclude: 


° Keeping in mind an obJect of our faith such as 
Buddha or God, 


° Calm acceptance of our death and the problems 
associated with 1t, 


° -Non-attachment to our loved ones and posses-sions, 
° - Feeling positive about the way we have lived our lIfe, 
remembering øood things we have done, 
° - Feeling loving-kindness and compassion for others. 
In order to be able to Iinvoke such thoughts or at- 
titudes at the time of death, we need to be familiar with 
them. Famillarity with positive states of mind depends 
upon putting time and effort Iinto spiritual practice while 


68 


we are alive. And the best time to sfarf 1S 72W, Since we 
have no way of knowing when death will happen. 


Some recommended practices from the Buddhist 
tra-dition 1nclude: 
1) Taking refuge 

In Buddhism, taking refuge 1s an attitude of feeling 
faith In and relying upon the Three Jewels: Buddha, 
Dharma and Sangha, accompanied by a sincere ef-fort to 
learn and practice the Buddhist teachings In our He. Ít 1s 
said in the Buddhist teachinsgs that tak-ing refuge at the 
time of death will ensure that we will obtain a fortunate 
rebirth and avoid an unfor-tunate one in our next lifetime.” 
Faith In one”s per-sonal spiritual teachers, or in a specIÍic 
Buddha or Bodhisattva such as Amitabha or Guan Ynn, 
wIll also have the same result and wIll bring great comfort 
to the mind at the time of death. 


2) Pure Land practice 


A popular practice, particularly in the Mahayana 
tra-dition, 1s to pray for rebirth In a Pure Land, such as the 
Pure Land of Bliss (SukhavatIi) of Amitabha Bud-dha. 
Pure Lands are manifested by the Buddhas to aid those 
who wIsh to continue their spiritual prac-tice 1n the next 
life, free of the distractions, hassles and Interferences of 
the ordinary world. 

Bokar Rinpoche mentions four essential condi- 
tions that need to be cultivated In order to take birth In 
Amitabhaˆs Pure Land: I) making ourselves famil-Ilar with 
the image of the Pure Land and medhitating upon 1t, 

69 


2) having a sincere wish to be born there, and 
making regular prayers for such a rebirth, 


3) purifying our negative actlons and accumulating 
posltive actlons, and dedicating these to be born In the 
Pure Land, and 4) having the motIvatlon of bodhicitta—— 
the aspiration to attain enlightenment (Buddhahood) to be 
able to help all beings—as the reason for wishing to be 
born in the Pure Land." 


3) Mindfulness 


Mindfulness 1s a meditative practice that Iinvolves 
be-Iing aware of whatever 1s happening 1n our body and 
mind accompanied by equanimity, free of attach-ment to 
what 1s pleasant and aversion to what 1s un-pleasant. 
Strong familiarity with this practice gIves one the ability 
to cope with pain and discomfort, keep the mind free from 
disturbing emotions, and remain peaceful while dying. 
Several books on mind-fulness and meditaton are 
mentioned 1n the read-ing list. 

4) Loving-kindness 

This practice I1nvolves cultivating feelings of care, 
concern and kindness towards all other beings. When we 
face difficulles or pain, our strong attachment to “Ù 
augments our suffering, whereas being less concerned 
with ourselves and more concerned for others diminishes 
Our suffering. At the time of death, thinking of other 
beings and wishing them to be happy and free from 
suffering would bring great peace to our mind. Lama Zopa 
Rinpoche says that these are the best thoughts and feelings 


70 


that we could have In our mind before and during death. 
Not only do they help us have a more peaceful death, but 
they also purIfy our negafivitiles and accumulate positIve 
potenfial, or merit, which ensures a good rebirth In the 
next lIÍe. 


More Informatlon on how to cultivate loving- 
kímdness can be found in Sharon Salzburg's book, 
LovingKindness—The NevoluHonary Art oƑ Happiness 
(see the recommended reading list). 


BECOME EAMILIAR WITH 
THE STAGES OF THE DEATH PROCESS 


One reason why people tend to be afraid of death 1s 
because they do not know what wIll happen to them. In 
the Tibetan tradiion of Buddhism, there 1s a clear and 
detailled explanaton of the process of dying, which 
Involves eight stages. The eight sfages correspond to the 
øradual dissoluton of varlous fac-tors, such as the four 
elements: earth, water, fire and air. ÀAs one passes through 
the eight stages, there are varlous Internal and external 
SIønS. 

The four elements dissolve over the first four 
stages. In the firs( stage, where the earth element dis- 
solves, the external signs are that one”s body becomes 
thinner and weaker, and Internally one has a vision of a 
mirage. The second sfage 1nvolves the dissolu-tion of the 
water element; the external sign 1s that one”s bodily fluids 
dry up, and Internally one has a vision of smoke. The fire 
element dissolves In the third stage; the external sign Is 


71 


that the heat and digestive power of the body decline, and 
Iinternally one has a vision of sparks. In the fourth stage, 
where the wind or air element dissolves, the external sign 
1s that breathing ceases, and Internally one has a vision of 
a flame about to øo out. This 1s the point at which one 
would normally be declared clinically dead. The gross 
physical elements have all dissolved, the breath has 
stopped, and there 1s no longer any movement 1n the brain 
or circulatory system. How-ever, according to Buddhism 
death has not yet taken place because the mind or 
COnscIousness 1s sfIll present In the body. 


There are various levels of the mind: gross, sub-tle 
and very subtle. The gross mind or conscious-ness 
Iincludes our six consclousnesses (seeing, hear-ing, smell, 
taste, touch and mental consclousness) and eighty 
Instinctive conceptIlons. The sIx consciousnesses đissolve 
over the first four stages of the death process, and the 
eIlphty conceptions dis-solve 1n the fifth stage, followIing 
which one expe-riences a white vision. In the sixth stage, 
the white vision dissolves and a red vision appears. In the 
sev-enfh stage, the red vision dissolves and a vIsion of 
darkness appears. The white, red and dark visions 
constitute the subtle level of consciousness. 


Finally, in the eighth stage, the dark vision dis- 
solves and the very subtle mind of clear light becomes 
mamifest. This 1s the most subtle and pure level of our 
mind, or consciousness. Experienced meditators are able 
to use this clear lipht mind to meditate and gain a 


72 


realizalon of absolute truth, and even affan 
enlightenment. That 1s why such medifafors are not afraid 
of death, and even look forward to death as 1ƒ they were 
going on a holiday! 

Thịs 1s Just a brief explanation of the eight stages. 
Mơre detailed explanations can be found 1n a number of 
books (see the recommended reading list), such as The 
Tibetan Book oƒ the Dead, translated by Robert Thurman, 
p-23-50. Since we are naturally more frightened of what 1s 
not known to us, becom-ing familiar with the stages of the 
death process would help ease some of our fear of death. 
And I1f we are able to practice the medifations on simulat- 
¡ng the death process and awakening the clear light mind 
that are found 1n the Tibetan Vajrayana tradi-tion, we 
might even be able to attain realizatlons as we dIe. 


These are Just a few recommended spiritual 
practices that we can learn and train ourselves in during 
the course of our life which wIll help us be more pre-pared 
for death. However, there are many other methods, which 
are suited to people of different tem-peraments. When 1t 
comes to choosing the method that 1s right for us, we can 
use Our own Intuitlon and wisdom, or consult reliable 
spiritual teachers with whom we have an affinity. 


Now let*s look at what we can do to help other 
people who are dying. 


73 


HELPING OTHERS WHO 
ARE DYING 


It 1s said in the Buddhist teachings that helping an- 
other person to die with a peaceful, posifIve state of mind 
1s one of the øreatest acts of kindness we can offer. The 
reason for this 1s that the moment of death 1s so crucial for 
determining the rebirth to come, which 1n turn wIll affect 
subsequent rebirths. 


However, helping a dying person 1s no easy task. 
When people die, they experlence numerous diffi-cultles 
and changes, and this would naturally gøive rise tO 
confusion as well as painful emotions. They have physical 
needs—relief from pain and discom-fort, assistance 1n 
performing the most baslc tasks such as drinking, eating, 
relieving themselves, bath-ing and so forth. They have 
emotional needs——to be treated with respect, kindness and 
love; to talk and be listened to; or, at certain times, to be 
left alone and In silence. They have spiritual needs——to 
make sense of their life, their suffering, their death; to 
have hope for what lies beyond death; to feel that they will 
be cared for and guided by someone or some-thing WIser 
and more powerful than themselves. 


74 


Thus one of the most Iimportant skIlls in help-ing a 
dying person 1s fo try to understand what their needs are, 
and do what we can to take care of these. We can best do 
this by putting aside our own needs and wishes whenever 
we visit them, and make up our mind to simply be there 
for them, ready to do whatever has to be done, whatever 
wIll help them to be more comfortable, happy and at 
peace. 


There are many excellent books avallable on how 
to care for a dying person 1n terms of their physical and 
emotfional needs (see the recommended read-ing list). Here 
we will focus on the spiritual needs and how to provide for 
these. 


WORKTNG ON OUR OWN EMOTIONS 


As mentioned above, when people approach death 
they wIll at times experlence disturbing emotIlons such as 
fear, repret, sadness, clinging to the people and things of 
this life, and even anger. They may have diffIculty coping 
with these emotlons, and may find themselves 
overwhelmed, as 1f drowning 1n them. What 1s helpful to 
them during these dIffi-cult times 1s to sit with them, listen 
compassIonately and offer comforting words to calm therr 
minds. But to be able to do this effectively, we need to 
know how to cope with our own emoftlons. Being In the 
presence of death will most probably bring up the same 
disturbing emotions 1n our mind as In the dying person”s 
mind—fear, sadness, attachment, a sense of helplessness, 
and so forth. Some of these emotlons we may never have 


75 


experienced before, and we may feel surprised and even 
confused to find them In our mind. Thus we need to know 
how to deal with them 1n ourselves before we can really 
help someone else to deal with them. 


One of the best methods for dealing with emo-tions 
IsÃ mindfulness meditaion (see above). Another 1s 
reminding ourselves of Impermanence: the fact that we 
ourselves, other people, our bodies and minds, and Just 
about everything In the world around us, 1s constantly 
changing, never the same from one mo-ment to the next. 
Awareness and acceptance of im-permanence 1s one of the 
most powerful antidotes to clinging and attachment, as 
well as to fear, which 1s offen a sense of resistance to 
change. Also, culti-vating firm faith In the Three Jewels of 
Refuge (Bud-dha, Dharma and Sangha) 1s extremely 
useful in providing the strength and courage we need to 
face and deal with turbulent emotIons. 


If the dying person 1s a family member or friend, 
we wIll have the additional challenge of having to deal 
with our attachments and expectations 1n rela-tion to him 
or her. Although 1t 1s difficult, the best thing we can do 1s 
learn to let go of the person. Clinging to them 1s 
unrealistic, and wIll only cause more suffering for both of 
us. Again, remembering Iimpermanence 1s the most 
effective remedy to at-tachment. 


GIVING HOPE AND EINDING FORGIVENESS 


Sogyal Rinpoche, in The 1Tibetan Book oƒ Living 
and Dying (pps.212-213), says that two things that are 


76 


very Important 1n helping a dying person are giving hope 
and finding forgIveness. When dying, many people 
©€Xperlence guil(, regret, depression or a sense of 
hopelessness. You can help them by allowing them to 
express their feelings, and by listening compas-sionately 
and non-Judgementally. But encourage them to remember 
the good things they have done 1n their life, and to feel 
posttive about the way they have lived. Focus on their 
successes and virtues, not on ther falings and 
wrongdoings. If they are open to the Idea, remind them 
that their nature 1s basi-cally pure and good (n Buddhism 
we call this “Bud-dha nature”) and that their faults and 
mistakes are transiory and removable, like dirt on a 
wIndow. 


Some people may be concerned that their wrong- 
doings are so numerous and great that they could never be 
forgiven. If they believe in God or Bud-dha, assure them 
that the nature of God and Bud-dha 1s pure, unconditional 
love and compassion, so they always forgive whatever 
mistakes we make. If the person has no such belief, then 
what they need 1s to forgive themselves. You can help 
them to do this by encouraging them to express theIr 
heartfelt regret for theIr mistakes and ask for forgIveness. 
That 1s all they need to do. Remind them that whatever 
actions were done 1n the past are over and cannot be 
changed, so 1t*s best to let go of them. However, we can 
change from this moment on. If the person truly regrets 
her mistakes and wishes to transform herself, there 1s no 
reason she cannot find forgive-ness. IÝ there are specIfÍic 


77 


people the person has harmed and who are still alive, 
encourase the per-son to express his regret and request 
fOrg1veness. 

Sogyal Rinpoche says (p.213): 

All religions stress the power oŸ ƒorgiveness, and 
this DOW€F 1S n€V€Y IIOre necessary, nor more deeply ƒel, 
than when someone ¡1s dying. Through ƒorgtving and being 
ƒorgiven, we pHrIy ourselves oƒ the darkness oƒ whaf we 
have done, and prepare ourselves more completely ƒor the 
Journey through death. 


HOW TO HELP SOMEONE WHO IS A BUDDHIST 


If the dying person 1s a Buddhist, ask questlons to 
find out how much they know and understand, and therr 
answers should g1ve you a better idea about what to do to 
help them spiritually. For example, If the person has 
strong faith 1n Guan Yin (Tib: Chenrezig, Skt: 
Avalokitesvara), then you should encourage them to keep 
that faith in theIr mind and pray to Guan Yin as mụch as 
possible. Or If the person were a practitiloner of 
mindfulness medita-tion, encourage them to do that 
practice as often as they can. In short, whatever teachings 
and practices they are familiar and comfortable with, 
remind them of these and do whatever you can to provide 
them with confidence and Inspiraton to do these prac- 
tices. If they have difficulty practicing on their own, due to 
pain or tiredness or a confused state of mind, do the 
practice with them. 


78 


If possible, place Iimages of Buddha, Guan Ynn, 
Amritabha, and so forth within sight of the person. If he or 
she has any Sprritual Teachers, you can put theIr picfures 
as well. Its also very beneficial to re-cite the names of 
Buddhas to the person, because the Buddhas have 
promised to help living beings avoid being reborn 1n states 
Of suffering. 


Speak to the person, or read passages from books, 
about Impermanence and other Buddhist teach-Iings——but 
do this only 1f they are receptive, do not force 1t on them. 
AIso, be cautous about teaching them something that 
would cause ther mind to be confused or upset (for 
example, If the subJect 1s too difficult for them to 
understand, or 1Ý 1t 1s new and unfamiliar). Remember that 
the most Important thing 1s to help the person have a 
peaceful and posifive state of mind before and during their 
death. 


It may be that the dying person does not know how 
to meditate or pray. In that case you can medi-tate or do 
other prayers or practices In their pres- ence, dedIcating 
the merit of these that they have a peaceful mind at the 
time of death and a good re-birth. You can also teach 
them how to pray, using standard Buddhist prayers, or by 
prayIing In theirr own words, In their own hearts. For 
example, they can pray to Buddha, Guan Yin or 
whichever Buddha-figure they are familiar with, to be 
with them dur-ing this dIfficult time, to help them find the 
strength and courage to deal with their suffering, to keep 


79 


their mind peaceful, and to guide them to a good rebirth In 
the next life. 


Here 1s a simple meditation you could teach the 
dying person to do: ask them to visualize 1n front of them 
whatever Buddha-figure they have faith In, see-Iing 1t as 
the embodiment of all positive, pure quali-ties such as 
compassion, loving-kindness, forgIveness and wisdom. 
Light flows from this figure, filling their body and mind, 
purfying them of all the negative things they have ever 
done or thougpht, and blessing them to have only pure, 
postive thoughts 1n ther mìnd. The persons mind 
becomes oneness with the Buddha's mind, completely 
pure and good. If the dying person 1s not able to do this 
meditation (e.g. If they are too 1l, or unconscIous) then 
you can do 1t for them, Iimagining the Buddha-fiIgure above 
the person”s head. 


AIlso, to help their minds be free of worry and 
anxIety, encourage them to not worry about therr loved 
ones and thelr possessions——assure them that everything 
wIll be taken care of —and to not be afraid of what lies 
ahead but to have faith in the Three Jewels. Do what you 
can to help them cultivate positive thoughts, such as faith, 
loving-kindness and compassion, and to avoid negative 
thoughts such as anger and attachment. 


HOW TO HELP SOMEONE WHO IS NOT A BUDDHIST 


If the dying person belongs to another religion, 
make an effort to understand what they know and believe, 
and speak to them accordingly. For example, If they 


S0 


believe in God and heaven, encourage them to have faith 
1n and pray to God, and to feel confident that they will be 
with God 1n heaven after they leave this life. And have a 
respectfful attitude towards the per-son and their beliefs 
and practices. Remember, the most Important thing 1s fo 
help the person to have posifive thoughts 1n theIr mind, 1n 
accordance with their religIous beliefs and practices. DO 
NOT at-tempt to Impose your own bellefs or try to 
convert them. To do that would be disrespectful and 
unethi-cal, and could cause them to become confused and 
disturbed. 


If the person has no religion, use non-religious 
terminology to speak to them 1n ways that will help them 
to be free of negative thoughts such as anger and 
attachment, and develop positive thoughts and a peaceful 
state of mind. If they show Interest in knowing what you 
believe In, you can tell them, but be careful not to preach. 
It might be more effective to have a discussion in which 
you openly share Ideas with each other. For example, 1f 
the person asks you what happens after we die, instead of 
ImmedIately launching Into an explanation of rebirth, you 
might say something like “lm not really sure. What do 
you think?” And take It from there. 

If they genuinely wish to know about Buddhist 
beliefs and practices, 1t)s perfectly OK to explain these to 
them. You can talk about the Buddha”s life and teachings, 
the Four Noble Truths, Impermanence, loving-kindness 
and compassion, and so forth. Just be sensitive to theIr 


S1 


response—be careful not to be pushy, otherwise the 
person could become negative. 


Remember, the bottom line 1s to help them remain 
free from negative thoughts as much as possible, and to 
have a positive, peaceful state of mind. 


If the person 1s not a Buddhist and would not be 
comfortable hearing or seeing you do any Bud-dhist 
prayers or practices, you can still do these prac-tices 
sillently, without them knowing 1t. For exam-ple, you 
could sit beside them and meditate on lov-ing-kindness 
and send the energy of loving kindness from your heart to 
fñill them with peace. Or you could visualize Buddha or 
Guan Yin above the person”s head and silently recIte 
prayers or mantras while visu-alizing a shower of lipht 
flowing from the Buddha Info the person, purifying them 
and helping theIr mind to become more pure and peaceful. 
Ít 1s quite possIble that the person wIll feel the effects of 
these practices even though they have no 1dea that they are 
being done on their behalf! 


THE TUIME OEF DEATH 


You can continue to do medifatlon or recite 
prayers, mantras, the names of Buddhas and so forth as 
the person 1s dying, and for as long as possIble after they 
have stopped breathing. Remember that the cessa-tion of 
the breath 1s not the sign of death according to Buddhism. 
That 1s only the fourth of the eight stages of the death 
process, and the actual point of death, when the 
conscIousness leaves the body, 1s after the eIghth stage. 


S2 


How long does 1t take for the person to get to that 
stage after they have stopped breathing? That 1s not 
certain—It depends on varIous factors such as the cause of 
death (for example, 1f the person was badly InJured In a car 
accident, the consciousness might leave sooner than 1n the 
case of a natural death), and the state of the person”s mind 
(an expe-rienced meditator would be able to stay In the 
eighth stage, the clear light state, longer than someone 
with little or no meditation experlence.) 


So how can we know when the person has ac-tually 
đied? According to the Tibetan tradition, there are several 
signs Indicating that the consciousness has left the body: 
the heat of the heart ceases, a smell begins to emanate 
from the body, and a small amount of fluid w1ll be emitted 
either from the nostrils or the sexual organ. So 1t 1s best to 
leave the body undisturbed until these signs occur, which 
could be several hours or even several days after the 
breath has ceased. Thịs 1s possIble 1f the person has died at 
home, but would be difficult in a hospital because 
hospitals have rules regarding how long a body can be 
kept 1n a room or ward. You can re-quest the hospital staff 
to move the body to another room where 1t could be left 
for several more hours, while prayers and mantras 
confinue to be recited. 

It 1s best to not touch the body from the time the 
breath has stopped until the consclousness has departed. 
However, 1 1t 1s necessary to touch the body during this 
time, first pull the haIr on the crown of the head (or Just 


83 


touch the crown I1f there 1s no hair). This w1lÏ stimulate the 
person”s mind to leave from the crown, which 1s the exIf- 
poInt for a fortu-nate rebirth—state such as in a Pure 
Land. After that you can touch other parts of the body. 


In the Buddhist tradition 1t 1s recommended that we 
not cry 1n the presence of someone who 1s dyIng or has 
stopped breathing. It 1s also not good to talk about the 
p€rson”s possessions and how they should be distributed. 
Hearing such sounds could disturb their mind. Family 
members and friends can go to another room to cry, Or fO 
discuss practical matters. In the presence of the person 
who has died, 1t 1s best to have only the sounds of prayers, 
mantras and spiritual Iinstructions. 


Among the practices recommended by Lama Zopa 
Rinpoche for a person who has passed away are: MedicIne 
Buddha, Amitabha, Chenrezlig, Œw-ing Breath 1o the 
Wretched, and the King øƒ Prayers. Coples of these and 
other practices for the dying and deceased can be obtained 
by writing to materials@fpmt.org. If there 1s a lama or 
ordained person 1n your area who knows how to do powa 
(transference of consclousness) practice, you can 1nvite 
them to do that. If there 1s no such person available, then 
Just do whatever prayers and prac-tices you know, with as 
much faith, sincerity and compasslon as you can øenerate 
1n your heart. 


HELPING AFTER DEATH 


After the person has passed away, we can continue 
to benefit them by doing posifIve, virtuous actlons—— such 


84 


aS saying prayers (or asking monks and nuns fo say 
prayers), making offerings, releasing animals who are 
destined to be slaughtered, doing medita-tion, etc——and 
dedicate the merits of these actions for the person to have 
a good rebrrth, and to quickly become free from cyclic 
exIstence and attain enlight-enmert. It 1s perfectly all right 
to do these practices whether the person was a Buddhist or 
not{. 


lí is good to use some of the person”s own money 
to create merit, for example, making donations to charIty. 
AIso, merIt accumulated by family members (direct 
relatives of the deceased person) 1s especially powerful 
and helpful. Doing virtuous actions and dedicating the 
merifs to the deceased can help the person 1n the bardo 
(the Intermediate state between death and the next life, 
which could last up to 49 days). However, once they have 
taken rebirth, the merit we dedicate may not help them In 
that life, but could help them In their subsequent rebirth, 
for example, by shortening the length of an unfortunate 
rebirth. 


85 


CONCLUSION 


I hope that the 1deas presented 1n this booklet will 
help you to be more accepting and less fearful of death, 
your own and others'. There 1s a great wealth of 
material——from anclIent religious and spiritual traditions as 
well as from modern fields such as psy-chology, socIoloøy 
and palliative care—that can guide us in living our lives In 
such a way as to be peaceful, calm and courageous 1n the 
face of death. And when someone we love 1s gøoIng 
through that experience, we can be a source of comfort, 
serenmty and hope for them. May this small work 1nspire 
you fo learn more on this subJect. And may all beings 
become free from the sufferings of death, and attain the 
highest peace and happiness beyond the cycle of birth and 
death. 


S6 


APPENDIX 1 


A Simple Tong-Len (Taking and Giving) Meditation 
Using One”s Own Problem 


You can use this method whenever you are eXperI- 
encing any kind of problem——physical, emotional, 1n a 
relatlonshiIp or at work. Sit down, calm the mind, øgenerate 
a positive motivation for doing the practice. Then focus on 
your problem, allow 1t to arise in your mind, feel how 
paInful 1t 1s, how your mind wants to push 1t away.... Then 
think: “I am not the only person experlencing a problem 
like this. There are many others....” Think of other people 
who may be experiencing the same or a similar problem, 
some to an even greater degree than your-self. (For 
example, 1ƒ you have lost a loved one, think of people who 
have lost many loved ones, 1n a war or a famine.) 


Then generate compassion, thinkimng: “How 
wonderful 1t would be 1f all those people could be free 


87 


from therr suffering.” Then decide that you will accept or 
take on your own experlence of this prob-lem, 1n order 
that all those other people could be free from thelrs. You 
can do this with the breath: visualize breathing In the 
suffering In the form of dark smoke. Ït comes Into your 
heart, where the self-cherishing mind 1s located, In the 
form of a solid, dark spot or rock. The dark smoke of 
suffering ab-sorbs Into the rock of self-cherishing and 
desftroys 1t..... 


Then breathe out happiness and positive quali-ties 
and merit, In the form of bright light, giving to yourself 
and all those other people whatever quali-ties are needed 
to be able to deal with the problem and to progress along 
the path to enlightenment. 


Conclude the meditation by feeling Joyful that you 
have done this practice, and dedicate the merit (posiIfIve 
energy) of the practice that all beings may be happy and 
{ree from suffering. 


APPENDIX 2 


Meditation on Forgiveness 


As we develop In our practice of meditaton we 
natu-rally become more conscIous of what 1s øoing on In 
our minds. We become clearer about what we feel and 
why. We start to uncover the discrepancles In our lives, 
and get In touch with the bruises and hurts of old 


88 


relatlonships. Slowly, we are able to tie loose ends and 
heal the wounds. 


The pracice of a forgiveness meditatlon 1s a 
wonderful way to heal the pain of the old hurts that block 
our heart and prevent us from trusting and loving 
ourselves and others. Forgiveness 1s the key fo opening 
our hearts, to learning from the painful lessons of the past 
1n order to move 1nto the future unhindered. 

Begin by siting quietly, relaxing your body and 
focussing your mind with the breath. Allow memo-rles 
and Images and emotions to float freely In your mind—— 
things you have done, said and thought that you have not 
forgiven yourself for, no matter how painful they are. 


From your heart say to yourself, “[ forgive myself 
for whatever I have done In the past, Intentionally or 
unintentfionally, my actions, my words and my thoughts. Ï 
have suffered enough! I have learned and grown and I am 
ready now to open my heart to myself. May I be happy, 
may I be free from confu-sion, may I know the Joy of 
truly understanding myself, others and the world. May I 
come to know my own wholeness and fullness and help 
others to do the same.” 


Now, In the space In front oŸ you, ImagIne a person 
you love whom you want to forgIve or whose forg1veness 
you need. From your heart to ther heart directly 
communIcafe the following: “With all my heart I forgIve 
you for whatever you may have done, Intentionally or 
unintentionally, by your actlons, your words or thoughts 


89 


that have caused me pain. l forgIve you, and I ask that you 
forgive me for whatever [ have done, Intentilonally or 
unintention-ally to you, by my actions, my words or my 
thoughts—I ask your forgIveness. May you be happy, free 
and Joyful. May we both open our hearts and minds to 
meet In love and understanding as we grow InfO 
wholeness.” Imagine that this message has been received 
and accepted, and affirm the healing that has taken place 
withim you and between the two of you. Then allow the 
Image to melt Into space. 


Next, thínk about the countless people toward 
whom you have closed your heart. Remember how you 
felt and what you did when people abused you, spoke 
harshly, took “your” parking place, crowded In front of 
you 1n line, ad Infimtum... Consider how many people you 
have hurt In some way, by your own consclous or 
unconscious actions, words and thoughts. How many 
times have you been the abuser, the one who crowded 1n, 
the one who spoke harshly? 


Imagine these countless beings standing before 
you. From your heart to theirs generate the essence of the 
following: “[I forgive you and ask you to forgIve me for 
whatever I have done, Intentlonally or uninten-tionally, 
that has hurt you. May you and I and all of us create the 
causes for happiness 1n our lives. May we all come to 
know the Joy of truly understanding and experiencing our 
Interrelatlonship. May we open our hearts and minds to 
each other and meet 1n harmony.” 


90 


Repeat this reflectIve meditation as offen as you 
like. At the conclusion, Iimagine and feel as vividly and 
wholeheartedly as you are able that you have actu-ally 
released all guilt and blame towards yourself. In this 
present moment, allow yourself to feel forgIve-ness and a 
patlent acceptance of your past actions. 


— From The line Arts of RelaxaHon, 
Concemtration and Meditatfion by ]oel and Michelle Levey 
(Wisdom Publications, Boston, 1991) 


9] 


NOTES 


I1. Gary Zukav, The Dancing Wu L¡ Masfers (NY: 
Bantam, 1980), p.197. 


2. Christine Longaker, Facing Death and Finding 
Hope (London: Century, and NY: Doubleday, 1997), 
p-.113. 

3. Pabongka Rinpoche, LberaHon in the Palm oƒ 
Your Hand (Boston: WIsdom, 1991), p.422. 


4. Bokar Rinpoche. Death and the Art oƒ Dying ín 
Tibeftan PBuddhidrm. San Francisco: ClearPoint Press, 
1993; pps.52-53. 


92 


NSPIRING QUOTES 


“My disciples, my end 1s approaching, our parting 
1s near, but do not lament. Life 1s ever changIng; none can 
escape the dissolution of the body. This I am now to show 
by my own death, my body falling apart like a dilapidated 
Cart. 


Do not vainly lament, but realize that nothing 1s 
permanent and learn from 1t the emptiness of human life. 
Do not cherish the unworthy desire that the changeable 
might become unchanging...” — last words to his 
disciples by Shakyamumi Buddha 


DEATH IS CERTAIN 


“No man, though he sees others dying around him, 
believes he himself will die.` — Bhagavad-gita 


When you are strong and healthy, 
You never think of sickness coming, 
But 1t descends with sudden force, 
Like a stroke of lightning. 
When 1nvolved in worldly things, 
You never think of death”s approach, 
Quick 1t comes like thunder, 
Crashing round your head. 


— Milarepa 


93 


HOW TO DIE HAPPILVY AND MEANINGFULLY 


“Í a person dies with the thought of benefiting 
others, their mind 1s naturally happy and this makes therr 
death meaningful." — Lama Zopa Rinpoche 


“A time wIlÏ never come when you are free of all 
acfIvifles, so everyday you have to find the oppor-tunIty.... 
Death 1s defimite but the time of death 1s indefinite——It can 
strike us at any time, therefore do not procrastinate.” — 
HH Dalai Lama 


DIE TO LIVE 


“The Buddha told his disciple Ananda to see 1mper- 
manence, to see death with every breathe. We must know 
death; we must die In order to live." — AJahn Chah 


WHY HELP THE DYING? 


“The needs of a person who 1s experiencing death, 
who 1s at this crucial point 1n life, are unbelievable, and 
they need suppotrt.... For most people, when death 1s 
approaching they find 1t the hardest and most difficult 
time 1n their life. So therefore, this 1s the time that they 
really need some refuge or sup-port.” — Lama Zopa 
Rinpoche 


94 


To Eriends of the Dying 
Oh you, 

Who have come to this place, 
SIsters and brothers, friends, 
Thịs person 1s dying. 

She (he) has not chosen to do so. 
She 1s suffering sgreatly. 

She has no home, no friends. 
Falling as from a cHÍf, 

She 1s entering a strange forest. 
Driven by the winds, swept by the ocean, 
She feels no solid ground. 

She 1s embarking on a great battle. 
Moved from state to state, 
She 1s alone and helpless. 
Embrace her with your love. 


— ©xtracted from The Tibetan Book oƒ the Dead for 
Reading Aloud, adapted by Jean-Claude van Itallie. 


95 


HOW TO HELP 


“The main thíng 1s to take care of the dying 
persons mind. Many others can take care of the body, but 
we can take care of the mind." — Lama Zopa Rinpoche 


“The body has 1ts own language of love, use 1t fear- 
lessly, and you wIll find you bring to the dying comfort 
and consolation.` — Sogyal Rinpoche 


“When you do soclal service, and from the very 
beginning what you have 1n your heart 1s to offer service 
to others, because others are most Important, then of 
course you enJoy the work because of the pure heart.” — 
Lama Zopa Rinpoche 


“What 1s compassion? It 1s not simply a sense of 
sympathy or caring for the person suffering, not simply a 
warmth of heart toward the person before you, or a sharp 
clarlty or recognition of their needs and pain, It 1s also a 
susfained and practical deter-mination to do whatever 1s 
possible and necessary to help alleviate theIr suffering.” 
— Gilimpse After Glimpse by Sogyal Rinpoche 


96 


BENEETTS OEF VOLUNTEERING 


“Helping to look after people who are sick and dy- 
Ing 1s 1fself the best preparation for our own death° — 
Lama Zopa Rinpoche 


“To learn really to help those who are dyIng 1s fo 
begin to become fearless and responsible about our own 
dying, and to find In ourselves the beginnings of an 
unbounded compasson that we may have never 
suspected. ° — Sogyal Rinpoche 


97 


CÁC TÁC PHẨM ĐÃ IN 
CỦA DỊCH GIÁ TN GIỚI HƯƠNG 


l. Boddhisatva and Sunyata In the Early and 


Developed Buddhist Traditions 


2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali va 


Đại Thừa 


XIV 


3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập) 

4. Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo 

5. Xá Lợi Của Đức Phật 

6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới 

7. Vòng Luân Hồi 

8. Hoa Tuyết Milwaukee 

9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 
10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu 

11. Quan Âm Quảng Trần 

12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù 

12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ 

14. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 


15. A-Hàm:Mưa pháp chuyền hóa phiền não, (2 tập) 
16. Góp Từng Hạt Nắng Perris 

17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang 

18. Tập Thơ Nhạc Nẵng Lăng Nghiêm 


98 


19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese 
Buddhist Temples) 


20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous 
Anctent Buddhist Temples In Vietnam) 

21. Rebirth Views ¡n the Šũrañgama Sũtra 

22.Commenfary of Avalokite§vara Bodhisattva 

23. Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống 

24. Nét Bút Bên Song Cửa 

25. Bản Tin Hương Sen/ Newsletter: Xuân/Spring — 
Phật đản/Buddha Birthday — Vu Lan/Parents Day, In 
Vietnamese and English Language. Annual/Môi năm. 

26. Máy Mp3 Hương Sen: 201/383Bài Giảng, Sách 
và Nhạc của NI Sư TN Giới Hương 

27. DVD Phóng Sự về Chùa Hương Sen 

28. Danh Ngôn Anh -Việt: Nuôi Dưỡng Nhân Cách - 
GŒood Sentences Nurture the Good Manner, Thích Nữ Giới 
Hương Sưu tâm 

29. Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lotus Fragrance, 
Poem and Music, Nguyên Hiên Đức, English Interpreter: 
Thích Nữ Giới Hương (Song ngữ Anh-Việt) 

30. Cách Chuẩn Bi Chết và Giúp Người Sắp Chết- 
Quan Điêm Phật Giáo - Preparing ƒor Death and Helping 
the Dving — A4 Buddhist Perspecfive, Sangye Khadro, 
Chuyên Việt Ngữ: Thích Nữ Giới Hương 

31. The Key Words In Vajracchedikã Sitra 

32. Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản -Exploring 

99 


the Unique Culture oƒ.Japan (Song ngữ Anh-VIiệt) 

33. Three Jewels and FIve Precepts 

34. Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ -Live 
Peacefully though LỰ©C ¡is not Beautƒul as a Dream (Song 
ngữ Anh-Việt) 

35. Sarnath-The Cradle of Buddhism 

36. Hãy Nói Lời Yêu Thương -Words oƒ Love and 
Understand (Song ngữ Anh-Việt) 

37. Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái - 
The Anclemt-Present Cultures Im Pilgrimm (Song ngữ Anh- 
Việt) 

38. Cycle of Life 

39. Nghệ Thuật Biết Sống -4z7 øƒ Living (Song ngữ 
Anh-Việt) 

40. Tuyển Tập Ni sư Giới trong Thời Hiện Đại — 7e 
Confribulions oƒ` Buddhist Nuns in Modern Times (Song 
ngữ Anh-Việt) 

41.Tuyên Tập 40 Năm Tu Học & Hoằng Pháp của Ni 
sư Giới Hương - Fory Years im the Dharma: A4 LỰc oƒ 
Study and Service - Venerable Bhikkhuni Giới lương 
(Song ngữ Anh-Việt) 


100 


CÁC ĐĨA NHẠC từ THƠ 
của Thích Nữ Giới Hương 


1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh 

2. Niềm Tin Tam Bảo 

3. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ AI 

4. Ánh Trăng Phật Pháp 

5. Bình Minh Tỉnh Thúc (Piano Variafions ƒor 
MeditaHon) 

6. Tiếng Hát Già Lam 

7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa 

8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở 


9. Hương Sen Ca 
10.Về Chùa Vui Tu 
11. Gọi Nắng Xuân Về 
Mời tìm đọc Tủ Sách Bảo Anh Lạc trong 
Website: www.huongsentemple.com 





101 


CÁCH CHUÁN BỊ CHÉT 
SANGYE KHADRO 


Thích Nữ Giới Hương 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
65 Tràng Thị - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6S ®gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 
Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập: LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản In và trình bày: TKN Viên Quang 


In 1.500 cuốn, khổ 13 x 21 em, tại Công ty TNHH TM-DV Hải Triều 
TpHCM số 4583- 2019/CXBIPH/29 - §6/HĐ. Số QĐXB của 
NXB:766/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 22/11/2019. In xong và nộp lưu chiêu năm 


102 


2019. Mã số tiêu chuẩn sách quốc tế (ISBN) 978-604-86-§349-8. 


103 


